Eckhart Tolle 


SỨC MẠNH CỦA TĨNH LẶNG 


Nguyên tác tiếng Anh: “Stillness Speaks” 
Dịch giả: Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh 


LỜI GIỚI THIỆU 


Tôi rất thích tựa sách ° STILLNESS SPEAKS” mà Eckhart Tolle đặt cho tác phẩm thứ 
hai này của ông. Nhưng phải mất một thời gian khá lâu tôi mới tìm ra được một cụm từ thích 
đáng — “Sức Mạnh của Tĩnh Lặng”- để dùng làm tựa tiếng Việt cho cuốn sách này. Hay nói 
đúng hơn, là tựa sách đã đến từ một nơi rất Tĩnh Lặng ở bên trong mà chắc chắn không phải 
bằng suy tư của tôi. 


Lúc đọc xong chương đầu tiên, tôi cảm thấy như vừa được đọc một bài kinh văn thâm 
diệu và linh cảm được năng lực chuyển hóa kỳ diệu của cuốn sách. Qua cuốn Sức Mạnh của 
Tĩnh Lặng, Eckhart Tolle giúp chúng ta tìm lại được bản chất sâu lắng, trong sáng và chân 
thật của mình. Dù cho có những biến động đang xảy ra chung quanh, hay những tình huồng 
thử thách trong đời  SỐng cá nhân hiện nay của chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn 
luôn có khả năng tiếp xúc được với một chiều không gian yên tĩnh, và sâu lắng ở bên trong. 


Phẩm chất đời sống của chúng ta tùy thuộc vào phẩm chất của những quan hệ trong 
đời mình. Tùy thuộc vào quan hệ của bạn với gia đình và những người thân. Tùy thuộc vào 
quan hệ của bạn với người bạn đời. Tùy thuộc vào quan hệ của bạn với đời sống. Nói một 
cách khác, bạn có một quan hệ tốt đẹp với mọi người và với cuộc đời? Do đó, Sức Mạnh của 
Tĩnh Lặng sẽ giúp bạn khả năng rũ bỏ những thói quen xưa cũ, tiêu cực; giúp bạn thay đổi 
cách sông, cách suy nghĩ và cự xử với bạn bè cùng những người thân trong gia đình một cách 
tốt đẹp hơn. Không những thể, Sức Mạnh của Tĩnh Lặng còn giúp bạn nhìn sâu vào những 
câu hỏi lớn hơn: 


- Tôi là ai? Ý nghĩa của Đời sống là gì? 

- Tại sao tôi có mặt trên cuộc đời này? 

- Mục đích tôi hậu của đời sống là gì? 

Tất cả những câu hỏi đó, dù lớn, dù nhỏ, đều rất quan trọng đối với chúng ta. Và một 
khi bạn đã hỏi thì sẽ luôn được Im Lắng trả lời, khi bạn đã sẵn sàng lắng nghe. Chỉ cần giữ 
cho lòng mình trong lắng. Khi có mặt, bạn có thể nghe những . hồi âm, lời giải đáp đến với bạn 


qua tiếng gió, tiếng mưa, tiếng thì thâm của biển cả... Chỉ cần bạn biết lắng nghe. Hãy sống 
và thực hành những gì mà Im Lắng đã nhắc nhủ cho ta. 


DIỆN MỤC NGUYÊN VĂN HẠNH Ở) 


(*) Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh: Giám đốc và là người sáng lập Trung Tâm Khám Phá 
Chính Mình (Virgimia, Hoa Kỳ). 


Website: www.center4selfdiscovery.org/ttkpcm.html 


Email: hanhnguyen(0center4selfdiscovery.org 


VỀ TÁC GIẢ ECKHART TOLLE 


Eckhart Tolle sinh năm 1948 ở Đức. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luân Đôn, ông trở 
thành một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Năm hai mươi chín tuổi, một sự chuyên 
hóa tâm linh sâu sắc đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ về chính mình và 
hướng ổi của đời ông. 


Từ đó ông đã dành hết tâm sức đê tìm hiệu, vận dụng và đào sâu thêm vào sự chuyên 
hóa này, đánh dâu một bước khởi đâu cho hành trình kiên trì đi vào nội tâm. 


Điều đặc biệt là Eckhart Tolle đã không nhấn mạnh đến một truyền thống hay tôn giáo 
nào. Trong những bài thuyết giảng trên khắp thế giới, ông chỉ muốn truyền đạt một thông điệp 
rất giản dị, nhưng sâu sắc, và bất tử của các bậc giác ngộ từ xa xưa răng: Có mội con đường 
thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại được niềm an lạc có sẵn trong mỗi người. 


: Ông cư ngụ tại Vancouver, Canada từ năm 1996 đến nay. Độc giả quan tâm có thể tìm 
hiệu thêm về Eckhart Tolle qua website: www.eckharttolle.com 


LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ 


Một bậc thầy tâm linh chân chính không có bắt cứ điều gì để đạy cho học trò của mình — 
theo cách hiểu thông thường của từ này; không có gì để trao truyền, như thêm cho bạn một dữ 
liệu mới, một tín điều, hay một cách cư xử... nào đó. Nhiệm vụ duy nhất của một bậc thầy 
tâm linh chân chính chỉ là giúp cho bạn cảm thấy rằng đã đến lúc mình có thê vứt hết đi 
những gì đang ngăn cách bạn với bản chất của bạn — những gì chân thật mà bạn vẫn luôn biết 
về chính mình, trong tận đáy chiều sâu của sự Hiện Hữu của bạn. Một bậc thầy chân chính có 
mặt chỉ để làm hiền lộ một chiều không gian sâu lắng, có sẵn ở trong bạn. Chiều không gian 
sâu thắm đó cũng chính là „iểm an bình nội tại luôn có mặt ở trong bạn. 


Khi bạn tìm tới một vị thầy tâm linh — hay với cuốn sách này — với mục đích chỉ đề tìm 
một sự kích thích trong suy tư, lý thuyết, để bố sung thêm một sô tín điều mà bạn đã có sẵn, 
hay chỉ để có thêm tiêu đề cho những cuộc phiếm đàm vô bổ về mặt kiến thức,... thì có lẽ bạn 
sẽ thất vọng ngay. Nói một cách khác, nếu bạn chỉ muốn tìm thêm đề tài để suy tư, bạn sẽ 
không tìm được điều gì hữu ích trong cuốn sách Tẩy, Và chắc chắn bạn sẽ đánh mất cái tinh 
túy của những giáo lý được đề cập ở đây, đánh mắt tinh hoa của cuốn sách — những thứ không 
năm trong giới hạn của ngôn từ mà tôi đang sử dụng. Những tỉnh hoa ấy vốn đang có mặt ở 
trong bạn. Đây là điều mà bạn cần ghi nhớ, và cảm nhận, khi bạn đọc những dòng chữ này. 
Ngôn từ chỉ là những tấm bảng chỉ đường, không hơn không kém. Còn những gì cân được chỉ 
ra, bạn sẽ không thể tìm thấy trong thế giới của suy tư mà chỉ tìm được trong một chiều không 
gian sâu lắng bên trong bạn, ở một mức độ sâu sắc và chắc chắn là rộng lớn hơn chiều không 
gian cạn cợt của những suy tư. Sự yên tĩnh rất sống động, và sung mãn là đặc tính của chiều 
không gian này, do đó khi nào bạn đang cảm thấy một sự yên tĩnh dâng tràn lên ở nội tâm lúc 
đọc những dòng chữ trong cuốn sách này, thì đó là lúc hiệu năng của cuốn sách đang tác động 
lên bạn và đang thỏa mãn chức năng của nó — như một vị thầy tâm linh: Cuốn sách này đang 
nhắc bạn nhớ lại bản chất chân thật của mình và đang soi đường cho bạn trở về với nguồn cội 
của mình. 


Đây không phải là một cuốn sách mà bạn có thê đọc ngâu nghiễn một mạch từ đầu đến 
cuối, rồi cất lên kệ sách... cho bụi đóng. Hãy sống với nó. Nhiều độc giả có thể cảm nhận một 
cách tự nhiên trong khi đang đọc, là khi nào họ nên ngừng lại, đặt cuôn sách xuống sau mỗi 
đoạn văn, thở và lăng yên để chiêm nghiệm những gì họ vừa đọc. Thói quen dừng lại ở mỗi 
đoạn văn là một điều rất hữu ích và quan trọng cho bạn, tốt hơn là cố tiếp tục đọc cho qua, 
cho xong. Hãy cho phép những gì tôi nêu lên trong cuốn sách được thấm vào bạn, giúp bạn 
tỉnh thức để bước ra khỏi thói quen suy nghĩ, tư duy lâu ngày, đã thành những rãnh mòn ở 
trong bạn. 


Hình thức của cuốn sách này có thể xem như là một sự phục hưng, trong thời hiện đại, 
của một thể loại dùng để ghi chép những giáo lý cô điển: Đó là lối viết ngắn gọn như kinh văn 
(sutra) thời xưa ở Án Độ. Kinh văn là những bảng chỉ đường đầy năng lực về chân lý qua một 
thể văn ngắn gọn như là thể văn viết trong cách ngôn, hoặc như một câu văn ngắn, với rất ít 
lời giải thích. Kinh Vệ Đà (Vedas) và Áo Nghĩa Thư (Upanishads) là hai bộ sách sớm nhất về 
giáo lý thiêng liêng của Ấn Độ giáo được ghi theo lỗi kiJh văn, tương tự những kinh văn ghi 
lại lời dạy của Đức Phật sau này. Những lời giáo huấn và những câu chuyện dụ ngôn của 
Chúa Jesus cũng thế — khi ta lấy những lời dạy của Ngài ra khỏi lối văn kề chuyện, những lời 
dạy đó cũng có thể được xem là những kinh văn. Tương tự, thể loại kinh văn đã được Lão Tử 
dùng để ghi lại những giáo lý thâm thúy chứa đựng ở trong Đạo Đức Kinh. Ưu điểm của kinh 
văn là sự ngắn gọn, nhưng súc tích. Vì nó có ý không khơi dậy thói quen suy tư không-có- 
chủ-đích của trí năng ta những khi không cần thiết. Nhưng những gì kinh văn không nhắc đến 
— nhưng đã chỉ thăng ra — còn quan trọng hơn là những gì kinh văn đề cập đến. Tính chất gần 
với kinh văn của những gì được viết trong cuốn sách này được ghi rõ ở Chương I (“Sự Yên 
Tĩnh và Im Lắng”) chỉ bao gồm những đoạn văn rất ngắn. Chương này chứa đựng tất cả tỉnh 
hoa của cả cuốn sách, và đây có thể là điều duy nhất mà một sô độc giả nào đó cân đến. Còn 
những chương khác là để cho những ai còn cần thêm một số những bảng chỉ đường khác. 


Cũng như những kinh văn cổ điển, những gì được viết ra trong cuốn sách này là những 
gì rất thiêng liêng vì đã đến từ một trạng thái tâm thức rất yên lắng. Tuy nhiên, điều khác biệt 
ở đây là, những điều được viết ra đây không thuộc về một tôn giáo nào hoặc truyền thống tâm 
linh chuyên biệt nào cả, nhưng nó có khả năng đáp ứng được nhu cầu tâm linh của rất nhiều 
người. Đồng thời những điều tôi viết ra đây như là một tiếng chuông gióng lên đề cảnh giác 
tình trạng khẩn cấp về tâm linh của con người trong hoàn cảnh hiện nay. Vì sự chuyển hóa 
của tâm thức nhân loại không còn là một thứ xa xỉ, chỉ dành riêng cho một thiểu số: sự tỉnh 
thức ây hiện đang là một nhu cầu thiết yếu của loài người, nếu nhân loại muốn tránh khỏi họa 
diệt vong. Trong giai đoạn hiện tại đang có sự gia tăng tốc độ tha hóa của thứ tâm thức lạc 
hậu, cũ kỹ, đồng thời sự hé mầm của loại tâm thức mới cũng được tăng tốc. Việc gia tăng tốc 
độ của cả hai dẫn tới nghịch lý là một mặt, có nhiều chuyện đang trở nên tôi tệ nhưng đồng 
thời những thứ khác thì đang có chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng dĩ nhiên điều xấu thì luôn có 
vẻ hiển nhiên hơn vì chúng ta thường có khuynh hướng hay làm ầm ï lên khi nói về những 
điều xấu. 

Cuốn sách này, lẽ đương nhiên, cần sử dụng ngôn từ mà khi đọc lên sẽ tạo thành những 
ý tưởng ở trong đầu bạn. Nhưng những ý tưởng đó không phải là những ý tưởng bình thường 
— lặp đi lặp lại, ồn ào, chỉ nghĩ đến riêng mình, hoặc là những ý tưởng chỉ để đòi hỏi sự chú ý 
của người khác. Như những vị thầy tâm linh chân chính, cũng như những kinh văn cổ, những 
ý tưởng trong cuốn sách này sẽ không nói “hãy chỉ chú ý đến tôi”, mà nó sẽ nói “hãy vượt lên 
trên những gì tôi đang nói đến”. Vì những ý tướng này đã đến từ một nơi rất yên tĩnh, nên 
chúng có rất nhiều năng lực — năng lực để đem bạn trở về một nơi chốn im lắng, chỗ mà 
những ý tưởng ấy đã phát sinh ra. Sự ứn lắng ấy cũng chính là sự an bình ở nội tâm, và là bản 
chất chân thật của chính bạn. Sự ứn lắng nội tại ấy sẽ là nhân tô để chuyền hóa thể giới này. 


Chương l 
SỰ YÊN TĨNH VÀ IM LẮNG 


Khi bạn đánh mất liên lạc với sự im lắng ở nội tâm, bạn sẽ đánh mất liên lạc với chính 
mình. Khi bạn đánh mật liên lạc với chính mình, bạn sẽ /# đánh mát mình trong thê giới của 
hình tướng, 


Cảm nhận nội tại về chính tự thân mình, tức bản chất chân thực của bạn là gì, bản chất 
ấy không thể tách rời khỏi sự ứm lắng”. Đây chính là cái Chân Ngã€ ` sâu kín của bạn vượt 
lên trên Tên Gọi và Hình Tướng), 


§ 


Sự ứn lắng chính là bản chất chân thực của bạn. Vậy sự im lắng là gì? Đó chính là 
không gian ở trong bạn, là khả năng nhận thức từ đó những chữ trên trang giây này được tạo 
thành khái niệm và trở thành những ý nghĩ ở trong đầu bạn. Nếu không có khả năng nhận biết 
đó, sẽ không có khái niệm, không có ý tưởng, không có thế giới. 


Bạn chính là khả năng nhận biết đó được che giấu dưới hình đáng của một con người. 
§ 

Tương đương với tiếng động ồn ào ở bên ngoài là sự ồn ào của những suy tưởng bên 
trong. 

Tương đương với sự im lặng ở bên ngoài là sự im lắng ở nội tâm. 

Khi nào có sự yên tĩnh ở chung quanh — bạn hãy lắng yên để nghe sự yên tĩnh đó. Tức là 
chỉ đê ý, chú tâm đên sự yên tĩnh đó. Lăng nghe sự yên tĩnh như thê sẽ làm thức dậy một 
chiêu không gian im lăng ở trong bạn, vì chỉ qua sự m lăng thì bạn mới có thê nhận ra sự yên 
tĩnh. 

Bạn sẽ nhận ra rằng giây phút bạn lưu ý đến sự yên lặng ở chung quanh, bạn không hề 
suy nghĩ. Bạn chỉ nhận biệt, nhưng không hê suy tư. 


§ 
Khi bạn chú tâm đến sự yên lặng, ngay lập tức có một trạng thái cảnh giác nhưng rất im 
lăng ở nội tâm. Bạn đøng hiện điện. Bạn vừa bước ra khỏi thói quen suy tưởng của tâm thức 
cộng đông, của nhân loại, một thói quen đã bị thâm nhiễm trong hàng ngàn năm qua. 


§ 

Hãy nhìn một thân cây, hay một bông hoa. Hãy đề cho nhận thức của bạn đậu lên trên 
vật thể đó — như một cánh bướm. Bông hoa ấy tĩnh lặng biết bao nhiêu! Thân cây và bông hoa 
đang cắm rễ trong trạng thái an nhiên fự tại biết bao nhiêu. Hãy để thiên nhiên dạy cho ta thế 
nảo là tĩnh lặng. 


§ 


Khi bạn nhìn vào một thân cây và nhận ra sự tĩnh lặng của thân cây đó, chính bạn cũng 
trở thành sự tĩnh lặng. Bạn tiếp xúc với thân cây ở một mức độ rất sâu. Bạn sẽ cảm thấy đồng 
nhất với những gì bạn đang cảm nhận qua sự tĩnh lặng. Cảm nhận sự đồng nhất giữa mình với 
mọi vật đó chính là Lòng Xót Thương — một tình thương chân chính. 


§ 


Sự im lặng rất hữu ích. Nhưng bạn không cần phải có sự im lặng thì mới giúp bạn tìm ra 
sự fĩnh lặng. Ngay cả những khi có tiếng ồn, bạn vẫn có thể nhận ra đang có sự tĩnh lặng bên 
dưới những ôn ào, nhận ra khoảng không gian f đó tiếng động được 1050 sinh. Đó chính là 
không gian bên trong của nhận thức thuần khiết, đó cũng chính là 7¡ âm”) 


§ 


Bạn chợt nhận ra rắng có một sự nhận biết như là một cái nên năm sau tât cả những 
nhận thức của các giác quan, tât cả những suy tư. Nhận ra sự nhận biết đó là sự phát sinh của 
sự tĩnh lặng ở nội tâm. 


§ 
Bắt kỳ một tiếng ồn đáng ghét nào cũng đều hữu ích như sự lặng yên. Làm cách nào? 


Bằng cách buông bỏ sự chống đối trong nội tâm về tiếng ồn, bằng cách cho phép tiếng 
ôn ây được ?z nó đang là. Sự chầp nhận này cũng giúp bạn đi vào cõi an bình ở nội tâm, tức 
là sự tĩnh lặng. 


§ 

Bắt kỳ khi nào bạn chấp nhận một cách sâu sắc mỗi giây phút như bản chất của nó — bắt 
kế hình thức phút giây ấy đang biểu hiện là gì — bạn sẽ có được trạng thái lặng yên, bạn có 
được sự an tịnh. Hãy chú tâm đến khoảng trống — khoảng trống giữa hai ý tưởng, khoảng 
không ngắn ngủi giữa những chữ trong một câu chuyện, giữa những nốt nhạc của tiếng dương 
cầm, hoặc khoảng trống giữa hơi thở vào và hơi thở ra của bạn. 


Khi bạn chú tâm đến những khoảng trống đó, nhận thức về một cái gì đó, lúc ấy chỉ còn 
là nhận thức thuần khiết. Chiều không gian không có hình thể ấy của nhận thức thuần khiết 
được phát sinh từ bên trong bạn, thay thế cho thói quen của bạn thích tự đồng hóa mình” với 
những biểu hiện bên ngoài của hình tướng. 

§ 

Như thế sự tĩnh lặng có phải là sự vắng mặt của tiếng ồn và những tình huống không? 
Không, sự tĩnh lặng chính là tự thân của sự thông thái — là 7m nằm ở bên dưới, từ đó mọi thứ 
hữu hình” được phát sinh. Và làm sao cái Đó có thê tách rời với bản chất chân thực của bạn? 
Những biểu hiện tạm bợ của hình tướng liên hệ đến bạn”), mà bạn nghĩ chính là bạn, được 
phát sinh và nuôi dưỡng bởi cái Đó, bởi Tâm. 

Cái Đó cũng là tỉnh chất của tất cả những thiên hà và mỗi ngọn cỏ; của tất cả những 
bông hoa, cây côi, chim chóc và tất cả mọi vật thê khác. 


§ 
Sự tĩnh lặng là với /hể duy nhất trên cõi đời này không mang một hình tướng. Nhưng 
thực ra, sự tĩnh lặng đâu phải là một vá: hé, và nó cũng không thuộc về thê giới này. 


§ 
Khi bạn nhìn vào một thân cây hay một con người, từ sự tĩnh lặng ở trong bạn, thì ai 
đang nhìn vậy? Có một cái gì đó, sâu hơn là con người của bạn, đang nhìn. Đó là Tâm đang 
nhìn vào cái vật mà chính Tâm đã sáng tạo ra. 


Kinh Thánh có câu: “Thượng Đề đã sáng tạo ra thế giới và Ngài đã cảm thấy rất hài 
lòng với những thứ mà Ngài đã tạo dựng nên”. Đó cũng là cảm giác hài lòng mà bạn cảm thây 
khi ngăm nhìn một thân cây, hay một con người, từ sự tĩnh lặng, không vướng bận chút suy 
tư. 


§ 

Bạn có cần thêm kiến thức? Nếu có thêm nhiều thông tin hơn, hay những chiếc máy 
điện toán có khả năng xử lý dữ liệu với tốc độ nhanh hơn, hay có thêm những phân tích khoa 
học hoặc tư duy gì đấy,... liệu chúng ta có cứu được thế giới khỏi tình trạng nguy ngập hiện 
nay không? Có phải lúc này, điều chúng ta cần nhất, chính là sự hông tuệ? 


Nhưng sự thông tuệ là gì và ta có thể tìm ở đâu? Sự thông tuệ chỉ có được qua khả năng 
giữ cho lòng mình được lắng yên. Chỉ cần tập nhìn và lắng nghe. Bạn không cần gì thêm cả. 
Hãy tĩnh lặng, nhìn và lắng nghe sẽ làm phát sinh một sự thông thái, không-phải-bằng-suy-tư, 
ở trong bạn. 


Hãy đề cho sự tĩnh lặng hướng dẫn tất cả những lời nói và việc làm của bạn. 


(1) Tự đánh mắt mình trong thế giới của hình tướng: Vì không còn biết bản chất chân 
thật của mình, chúng ta thường tự đánh mắt mình trong thế giới của hình tướng tức là những 
được, mắt, hơn, thua, những đầu tranh, giành giật với nhau trong đời sống, trong những thói 
quen nghiện ngập,... để lấp đầy sự trống văng, khổ đau của một con người đã đánh mất gốc 
rễ, cội nguồn. 

(2) Sự im lắng: Là sự tĩnh lặng, không có hình tướng nhưng tràn đầy ý thức ở trong bạn. 
Đó cũng chính là bản chất chân thực của bạn. 


(3) Chân Ngã: Chân Ngã tức là bản chất chân thực, bất họai, vĩnh cửu của mình. Chúng 
ta thường nhằm lẫn chân ngã của mình với những biểu hiện tạm bợ của hình tướng như: tên 
họ, địa vỊ, nghề nghiệp, danh tiếng, tài sản,... với bản chất chân chính của mình. 

(4) Tên Gọi và Hình Tướng: Những quy ước, tên gọi của chúng ta về những biểu hiện 
tạm bợ của đời sống. Ví dụ, ứiển là những mảnh giấy hay kim loại mà chúng ta trao đổi với 
nhau khi mua bán. Lễ cưới là một buổi tiệc để chính thức công bố quan hệ luyến ái giữa hai 
người... Dĩ nhiên, Tên Gọi và Hình Tướng chỉ là danh từ, khái niệm mà chúng ta dùng để mô 
tả một thực tại sinh động, mà đã là danh từ và khái niệm... thì nó không thể nắm bắt được 
chân lý, năm bắt được thực tại sinh động, liên tục chuyên biến trong từng phút, từng giây. 


(5) Tâm: Tức là cái Biết linh hoạt và sống động nhưng vô hình tướng ở trong ta. Đó 
chính là bản chât chân thực của mình. 


(6) Thói quen thích tự đông hóa mình: Thói quen cho rằng mình chỉ là một cảm xúc, ý 
tưởng, hay cảm giác nghiện ngập một cái gì đó ở trong mình. Ví dụ khi có một cảm giác khổ 
sở, bất hạnh đang phát sinh ở trong lòng, ta không dừng lại ở chỗ “Ô có một cảm giác bất 
hạnh đang có mặt ở trong lòng tôi”, mà chúng ta nhanh chóng đồng hóa mình với cảm giác 
bất hạnh ấy và tự kết luận rằng “Tôi là một ké bất hạnh” hay tệ hơn nữa, “Tôi chính là sự bất 
hạnh của cuộc đòi”. 


(7) Mọi thứ hữu hình: Là tất cả những gì trong đời sông, trong vũ trụ mà ta có thể sờ 
mó, nhìn thấy, cảm nhận hoặc có thê tạo thành một khái niệm ở trong ta. Tất cả đều là biểu 
hiện của Tâm. Nói một cách khác, Tâm là nơi muôn vật, mọi thứ hữu hình được tạo ra, được 
sinh ra. 


(8) Những biểu hiện tạm bợ của hình tướng liên hệ đến bạn: Ví dụ cơ thể, tuôi tác, cảm 
xúc, ý nghĩ, hành động, nghề nghiệp, tài sản... mà ta thường lâm tưởng là bản chât của mình. 
Đây chỉ là biểu hiện của cái Tâm vô hình, vô tướng, bản chất chân thật của bạn. 


Chương lÌ 
VƯỢT LÊN TRÊN CĂN BỆNH HAY SUY TƯ CỦA BẠN 


Căn bệnh trầm kha nhất của con người là: hay bị cuốn hút vào trong những suy tư, lo sợ 
vân vơ ở trong mình. 


§ 

Đa số chúng ta hoang phí cuộc đời mình trong ngục tù của những suy ứưởng không-có- 
chủ-đích, hay những lo sợ triền miên. Chúng ta chưa từng bao giờ vượt lên trên một cảm nhận 
hạn hẹp về tự thân” — được tạo nên bởi thói quen suy tư ở trong ta và thường bị trói buộc bởi 
quá khứ. 

Ở trong bạn, cũng như trong mỗi con người, có một chiều không gian, chiều tâm thức 
sâu lắng hơn là những suy / không-chủ-đích (trên bề mặt của tâm thức bạn). Đó cũng là tính 
chất của chính bạn. Chúng ta có thể gọi tên chiều tâm thức đó: Hiện ÔNG sự có mặt, sự nhận 
biết, hay thứ Tâm thức khoáng đạt, trong sáng, chưa-bJ-trói- buộc”, Trong những truyền 
thống tâm linh cô điển, cái đó được gọi là Bản chất Thượng Đết” hay Phật Tánh”” ở trong 
mỗi người. 

Tìm ra được chiều không gian đó sẽ giải thoátbạn, và đời sống của bạn, khỏi những khổ 
đau mà bạn đã gây ra cho chính mình và những người chung quanh khi “cái Tôi nhỏ bé” — 
được làm ra bởi trí năng — là tất cả những gì bạn biết về chính mình, điều khiến cuộc đời của 
bạn. Lòng xót thương, niềm vui, khả năng sáng tạo bắt tuyệt, và sự an lạc vững bền ở nội tâm 
không thể đi vào đời sống của bạn, ngoại trừ qua chiều tâm thức khoáng đạt, trong sáng, chưa 
bị trói buộc đó. 


Nếu bạn chỉ cần nhận thức, không cần phải thường xuyên, rằng những suy-tư-không-có- 
chủ-đích, những lo sợ vẫn vơ thường phát sinh ở trong bạn chỉ đơn thuần là những suy tư, 
những cảm xúc, không hơn không kém; nếu bạn có khả năng chứng kiến, và quan sát mà 
không phê phán những khuôn mẫu phản ứng rất bó buộc trong suy tư hay tình cảm ở trong 
bạn”), khi những phản ứng đó đang xảy ra, thì chiều không gian trong sáng đó đang trở nên rõ 
nét, và lớn dần lên ở trong bạn. Đó như là một sự nhận biết về cái không gian mà trong đó 
những ý nghĩ và cảm xúc của bạn được diễn ra. Đó là một chiều không gian vô tận ở trong 
bạn, trong đó những tình huồng của cuộc đời bạn®) được phơi bày. 


§ 

Dòng suy-tư-không-có-chủ-đích, những lo sợ tiêu cực, vẫn vơ,... của bạn có một quán 
tính rất mãnh liệt, chúng dễ dàng cuống phăng bạn đi. Mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc xảy đến trong 
bạn thường giả vở với bạn răng cảm xúc, hay ý tưởng đó lài một điều gì cực kỳ quan trọng đối 
với bạn. Ý nghĩ hay cảm xúc đó luôn luôn muốn lôi kéo tất cả sự chú tâm của bạn. 


Tôi có một thực tập tâm linh mới cho bạn: “Đờng quan frọng hóa những suy-tư-không- 
chủ-đích, những cảm xúc tiêu cực, lo sợ miên man đó!” 


Người ta thường dễ dàng bị trói buộc vảo nh nô ngục tù của khái niệm của chính 
ì XP 
mình 


Đầu óc của con người, vì luôn luôn muốn biết, muốn hiểu, muốn kiểm soát,... nên 
thường lầm tưởng rằng ý kiến và quan điểm của mình chính là chân lý. Đầu óc ta luôn nói 
rằng: “Đây là một chuyện hiển nhiên”. Bạn phải vượt lên trên những loại suy tư, cảm xúc ấy 
để nhận ra rằng, dù bạn có diễn dịch “đởi mình ” hay cuộc đời của một ai khác, hoặc phê phán 
về bất kỳ một tình huống nào,... thì đó cũng chỉ là một quan điểm, không hơn không kém, là 
một trong muôn ngàn quan điểm khác nhau. Đó chỉ là mội mớ của những suy tư ở trong bạn. 
Ngược lại, thực tại là một toàn thê thống nhất, trong đó tất cả mọi thứ được đan quyện vào 


nhau, không có một cái gì có thể tồn tại độc lập, riêng lẻ. Suy tư của bạn cắt xén thực tại — cắt 
thực tại thành những mảnh vụn rời rạc của khái niệm. 


Đầu óc hay khả năng suy tư của bạn là một công cụ khá hữu ích và có nhiều năng lực, 
nhưng sự suy tư đó sẽ trở nên rất giới hạn khi nó bắt đầu chiếm hữu toàn bộ con người của 
bạn, nhất là khi bạn không nhận ra rằng suy ứ chỉ là một phân rất nhỏ của Tâm — bản chất 
chân thật của bạn), 


§ 

Sự thông thái không phải là sản phẩm của suy tư. Nhưng đó chính là cái Biết sâu sắc 
phát sinh từ một hành động đơn thuần là đặt sự chú tâm của mình một cách hoàn toàn vào một 
người hay một vật. Sự chú tâm chính là sự sáng suốt nguyên sơ, là tự thân của ý thức — là khả 
năng nhận biết ở trong mình. Sự chú tâm này làm tan vỡ những biên giới được tạo ra bởi 
những suy tư, và khái nệm của bạn, từ đó bạn nhận thức rằng không một thứ gì có thể tự 
mình mà tồn tại được. Sự chú tâm giúp cho chủ thể và đối tượng”® hòa với nhau trong một 
trường ý thức thống nhất. Đó là thứ có thể chữa lành sự chia cách ở trong bạn. 


§ 


Khi nào bạn bị chìm đắm trong những suy tưởng bó buộc, không cưỡng lại được, đó là 
lúc bạn đang muốn trốn chạy ø#ững gì đang hiện diện"'). Là lúc bạn đang không muốn có 
mặt ở nơi này. Bây giờ và ở đây. 


§ 

Chủ nghĩa giáo điều — trong tôn giáo, khoa học,... — được phát sinh bởi niềm tin sai lạc 
rằng tư tưởng có thê gói trọn được thực tại hay chân lý. Nhưng thực ra, chủ nghĩa giáo điều 
chỉ là những ngục tù của khái niệm. Và điều kỳ lạ là người ta rất thích những nhà tủ đó vì nó 
cho họ một cảm giác an toàn và một cảm nhận giả tạo về cải gọi là “Tôi biết”. 


Không có gì gây khổ đau cho nhân loại hơn là chủ nghĩa giáo điều. Sự thực là không 
sớm thì muộn, mỗi giáo điều đều đi đến chỗ sụp đồ, vì thực tại sẽ phơi bày những sai lầm của 
giáo điều đó; tuy nhiên, trừ khi cái sai lầm căn bản của một giáo điều được nhìn nhận, nếu 
không thì một giáo điều chỉ được thay bằng một giáo điều khác. 

Vậy thì sai lầm căn bản này là gì? Đó là tự đồng hóa mình với những suy-tư-không-chủ- 
đích ở trong mình. 


§ 


Sự tỉnh thức về tâm linh là sự tỉnh thức khỏi giấc mơ suy tư ở trong mình. 


§ 

Tâm là chiều không gian rộng lớn hơn những gì ý tưởng ta có thể năm bắt được. Lúc 
bạn không còn cả tin vào những gì mình suy nghĩ, đó là lúc bạn bước ra khỏi suy tưởng và 
thấy rõ rằng: Bạn không phải là phần trí năng hay những suy tư không chủ đích, hoặc những 
lo sợ liên miên ở trong bạn. 


§ 

Trí năng của bạn luôn hiện hữu trong một trạng thái “chưa toàn vẹn” và do đó luôn có 
sự tham cầu, mong muốn đề có thêm một cái gì đó. Cho nên khi bạn tự đồng hóa với trí năng 
và những suy tư không chủ đích ở trong đầu, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy nhàm chán, và bất an. 
Khi nào tự nhiên bạn cảm thấy nhàm chán có nghĩa là lúc đó trí năng của bạn đang có một 
nhu cầu cần được kích thích, hoặc cần thêm nhiều /hức ăn cho thói quen suy tư, và nhu cầu đó 
đang không được thỏa mãn. 


Khi bạn cảm thấy nhàm chán, bạn thường thích cầm một tạp chí lên, gọi một cú điện 
thọai cho ai đó, bật máy truyền hình, hoặc lên mạng, đi mua sắm, hay thông thường chuyền 
nhụ yếu thiếu thôn và luôn muốn có thêm một cái gì đó của trí năng thành một nhu yêu của cơ 
thể và thỏa mãn cấp thời cho nó bằng cách tiêu thụ thêm thức ăn vào bụng. 


Hoặc bạn cứ để cho mình ở trong trạng thái nhàm chán không yên đó và thử quan sát, 
cảm nhận xem cảm giác nhàm chán và bất an ấy thực ra như thế nào. Khi bạn mang sự chú 
tâm của mình vào những cảm xúc ở trong mình, bỗng nhiên có một chút không gian và tĩnh 
lặng quanh nó. Ban đầu thì rất ít, nhưng khi không gian bên trong của bạn lớn dân lên, cảm 
giác nhàm chán sẽ bắt đầu giảm cường độ và tính quan trọng của nó. Do đó ngay cả sự nhàm 
chán cũng có thể dạy cho bạn bản chất chân thực của mình, và những gì không phải là mình. 

Bạn khám phá ra rằng một kẻ chán đời không phải là bạn. Sự nhàm chán chỉ là một sự 
chuyển động của dòng năng lượng đã bị điều kiện hóa ở trong bạn. Bạn không phải là một 
người giận dữ, buồn bã hay sợ hãi đang có mặt ở trong bạn, nhưng bạn không phải là người 
duy nhất có vấn đề này. Đó là điều kiện chung của thứ tâm thức của con người đang bị trí 
năng điều khiển. Điều cần nhớ là những cảm xúc đó đến rồi đi như mây trên trời. 


Nhưng bạn thì không phải là một cái gì đến rồi đi. 

“Tôi cảm thấy nhàm chán quá!”. Cái gì ở trong bạn đang nhận ra cảm xúc này? 

Bạn chính là nhận thức, là Cái Biết đó, mà không phải là thứ tâm thức đã bị ô nhiễm — 
tức cảm giác nhằm chán — vừa được bạn nhận biết. 

§ 

Sự kỳ thị, dù bất kỳ đó là thứ kỳ thị gì, ám chỉ rằng bạn đã đồng hóa mình với đầu óc 
suy tư. Điêu đó có nghĩa là bạn không nhận ra bên kia là một con người nữa, nhưng chỉ còn là 
khái niệm của bạn về con người đó. Giảm thiêu sự sinh động của một con người xuông thành 
một khái niệm thì quả thật đó là một hành xử rât thô bạo. 

§ 

Suy nghĩ, khi không được cắm rễ trong ý thức, sẽ trở thành một cái gì đó chỉ phục vụ 
cho quyên lợi của cá nhân và có tính băng họai. Sự tài tình mà thiêu khôn ngoan ở trong ta là 
điều rât nguy hiêm và tai hại. Nhưng đó là tình trạng hiện thời của đa sô người. Thói quen suy 
tư của chúng ta, khi được khuêch đại qua khoa học và kỹ thuật, mặc dù tự thân điêu đó không 
tôt mà cũng không xâu, cũng băt đâu có tính hủy diệt vì loại suy tư phát sinh từ trong đó 
không có gôc rê từ ý thức. 

Bước nhảy vọt trong tiến trình phát. triển của tâm thức nhân loại là vượi lên trên những 
suy íw không-có-chủ-đích, những lo sợ vấn vơ ở trong mình. Đây là điều cấp thiết nhất trong 
thời điểm này. Như thế không có nghĩa là chúng ta không cần đến khả năng suy nghĩ nữa, 
nhưng chỉ là thôi không còn hoàn toàn đông hóa mình với những suy tt không-chú-đích, hoặc 
những lo sợ miên man; tức là khi bạn không còn bị ám ảnh, và chiêm hữu bởi loại suy tư vô 
bô này nữa. 

§ 


Hãy cảm nhận năng lượng của cơ thể bên trong bạn. Ngay lập tức, những hoạt náo, bận 
rộn của trí óc bạn sẽ được giảm thiểu và chấm dứt. Hãy cảm nhận năng lượng đó trong tay, 
chân, bụng và ngực của bạn. Hãy cảm nhận rằng bạn chính là sự sống, sức sống đang làm 
chuyền động hình hài này. 

Từ đó cơ thê bạn sẽ trở thành một cánh cửa, ta có thể nói như vậy, giúp bạn đi vào cảm 
nhận sự sống động, sâu lắng hơn bên dưới những thay đôi thất thường của cảm xúc và bên 
dưới những suy tư. 


§ 

Có một sự sống động ở trong bạn mà bạn có thê cảm nhận được với toàn thê con người 
mình, không chỉ bằng trí năng. Mỗi tế bào đều đang sống trong hiện hữu, trong trạng thái mà 
bạn không cân phải suy tư. Nhưng đồng thời, nêu cân suy nghĩ, thì bạn sẽ suy nghĩ. Trí năng 
vẫn có khả năng hoạt động, và hoạt động rất hiệu quả khi sự thông minh rộng lớn hơn ở trong 


10 


bạn — cũng chính là bản chất chân thực của bạn — sử dụng trí năng của bạn và bày tỏ sự thông 
thái đó qua trí năng. 
§ 

Bạn có thể không nhìn ra giây phút ngắn ngủi trong đó bạn rất có j hức với những gì 
đang xảy ra, nhưng không hê suy tư. Điều này có lễ đã xảy ra một cách tự nhiên và đồng bộ 
trong đời sống của bạn. Những lúc đó, bạn có thê đang tham dự vào một hoạt động bằng chân 
tay, hoặc đang đi băng ngang một căn phòng, hay đứng đợi ở một quầy vé máy _bay, và bạn 
hoàn toàn có mặt đến độ những nhiễu sóng ôn ào của những suy tư ở trong bạn bỗng dưng im 
bặt, thay vào đó là sự có mặt đầy ý thức. Hoặc bạn bắt gặp mình đang ngâng đầu nhìn lên một 
bầu trời đêm đây tỉnh tú, hoặc đang lắng nghe một ai đó mà trong đầu bạn, không hề có tiếng 
nói vang vang — luôn bình phẩm về người này, người khác. Nhận thức của bạn lúc đó trở nên 
rất trong sáng, không còn bị che mờ bởi suy nghĩ, ưu tư. 

Đối với trí năng, tất cả những điều này chăng có ý nghĩa gì đáng kẻ, vì trí năng của bạn 
luôn “có những điều khác quan trọng hơn” để nghĩ đến. Đây không phải là một cái gì gợi nên 
sự chú tâm ở trong bạn, và đó là lý do làm cho bạn không nhận ra rằng bạn có khả năng có 
mặt với những gì đang thực sự xảy ra mà không vướng chút suy tư, nghĩ ngợi gì. 


Thực ra biến cố này là một điều đáng kể nhất có /hể xảy đến cho bạn. Vì đó là sự bắt 
đâu của việc chuyên đôi từ trạng thái suy nghĩ, miên man không có chủ đích sang trạng thái 
có mặt đây ý thức với những gì đang xảy ra chung quanh bạn. 


§ 

Bạn hãy thực tập vẫn giữ cho mình cảm thấy thoải mái trong trạng thái “không biết” về 
một điều gì. Điều này giúp bạn vượt lên trên những suy tưởng miên man, vì lý trí bạn luôn có 
nhu yêu muốn kết luận, suy diễn những gì bạn thực không biết. Lý trí của bạn rất sợ hãi khi 
phải đối diện với một điều gì nó không biết. Do đó, khi bạn có khả năng thư thái với rạng 
thái không biết, bạn đã vượt lên trên trí năng. Có một sự thông thái, hiểu biết sâu xa ở trong 
bạn, mà chắc chăn không phải là trạng thái suy nghĩ, ưu tư. 

§ 

Sáng tạo nghệ thuật, thê thao, khiêu vũ, giáo dục, có vấn tâm lý — nếu bạn muốn trở nên 
điêu luyện trong một lĩnh vực nào kể trên, hay bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn yêu thích, thì bạn 
đừng để cho thói quen suy tư không-chủ-đích của mình dính líu nhiều vào lĩnh vực ấy, hoặc 
để cho loại suy tư đó chỉ còn là một khía cạnh phụ thuộc mà thôi. Có một năng lực và sự 
thông minh rộng lớn, vượt trội hơn con người của bạn, nhưng đồng thời cũng chính là bạn, 
làm chủ và điều hành quá trình sáng tạo ở trong bạn. Bạn sẽ không còn sử dụng thói quen suy 
tư một điều gì trước khi /ấy quyết định; mà lúc ấy chuyện gì bạn cần làm, sẽ được làm một 
cách tự nhiên, không bị gò bó, và “bạn” không phải là người thực hiện những công việc Ấy. 
Thông hiểu đời sống là điều ngược lại với sự kiểm soát. Bạn trở nên hòa điệu với một tâm 
thức cao hơn. Chính tâm thức đó hành động, hướng dẫn, và làm những công việc cần làm. 


§ 
Một giây phút hiểm nguy có thể mang lại một sự tắt ngắm tạm thời dòng chảy của 
những suy tư vân vơ và giúp bạn nêm được hương vị của trạng thái có mặt, cảnh giác, và chú 
tâm. 


§ 


Chân lý vượt lên trên tất cả những gì trí năng bạn có thể hình dung, lĩnh hội được. 
Không một tư tưởng nào có thể gói ghém được sự thật của cuộc tồn sinh. Cùng lắm thì tư 
tưởng có thê là một “ngón tay chỉ trăng” 2”), chỉ cho ta nhìn về hướng của Chân lý. Ví dụ, giáo 
lý “Tất cả là một”? chỉ là một bảng chỉ đường, mà không phải là Chân lý. Đề hiểu được giáo 
lý này, bạn cần cảm nhận sâu sắc từ bên trong bạn sự thật mà câu giáo lý này muốn chỉ ra. 


II 


(1L Cảm nhận hạn hẹp về fự thân: Tức là thói quen rất bó buộc, chỉ nghĩ đến chính mình 
mà không nghĩ đên người khác. Đây là một ngục tù mà trí năng của bạn tự tạo ra cho chính 
mình. 


(2) Tâm thức chưa-bị-trói-buộc: Là khả năng nhận thức nguyên sơ, rộng lớn, khoáng đạt 
ở trong mình. 


(3) Bản chất Thượng Để. Theo Thiên Chúa giáo, mỗi con người đã được Thượng Đề tạo 
ra theo khuôn mâu thánh thiện, hoàn hảo, đẹp đẽ của chính Ngài. Đó là bản chât Thượng Đê ở 
trong mỗi con người. 


(4) Phật Tánh: Tương tự như quan niệm Thiên Chúa giáo, theo Phật giáo, Phật Tánh là 
sự thuần khiết, thánh thiện, trong sáng không hề bị hoen ố, có sẵn ở trong mỗi con người. 


(5) Những khuôn mẫu phản ứng rất bó buộc trong suy tư hay tình cảm: Đó là những 
rãnh mòn, những thói quen không thê cưỡng lại trong: cách †a Suy nghĩ và cảm nhận mọi sự, 
mọi việc. Ví dụ khi ta bỗng nhiên có một cảm giác trống vắng, cô đơn đang biêu hiện, phản 
ứng không thê cưỡng lại ở trong ta đi tìm quên qua sự chìm đắm trong một thú vui nào đó như 
dục tình, bài bạc, rượu chè,... đỀ lấp đầy khoảng trồng của sự cô đơn đó. 


(6) Những tình huống của cuộc đời bạn được phơi bày: lây nhau, sống chung, mất việc 
làm, gặp khó khăn, ly dỊ,... 


(7) Đừng quan trọng hóa những suy-tu-không-chủ-đích, những cảm xúc tiêu cực, lo sợ 
miên man: Trong ta thường phát sinh những cảm xúc như sợ mất việc, sợ người khác không 
hài lòng về mình,... Nếu ta quan trọng hóa một cảm xúc thường đến bất chợt như thế thì ta dễ 
trở nên hoảng hốt, lo lắng vì một cái gì rất tạm bợ, không vững chắc, như bong bóng trên mặt 
nước, như mây trên trời, khi có khi không, khi đến khi đi. Chỉ cần chú ý và yên lặng thở với 
những cảm xúc ấy khi chúng xuất hiện ở trong bạn, chỉ vài phút sau là bạn sẽ hồi phục lại 
được sự quân bình ở trong mình. Nếu bạn có thì giờ thì hãy tiếp tục thở và nhìn cho sâu vào 
những cảm xúc ấy, bạn sẽ hiểu được gốc rễ, nguyên nhân của những cảm xúc ấy. 


(6) Bị trói buộc vào những ngục tù của khái niệm của chính mình: Khi có một chuyện gì 
đó xảy ra, chúng ta cho sự việc ây là như thê này hoặc như thê kia, điêu này là một chuyện rât 
bình thường. Nhưng về sau, tuy đã biệt thêm chi tiệt và sự thật của chuyện ây, chúng ta vần 
khư khư giữ lây những suy nghĩ cũ của mình. 

(9) Tâm: Tức là cái Biết linh hoạt, và sống động ở trong ta. Đó chính là bản chất chân 
thực của mình. 

(10) Chủ thể và đối tượng: Một thuật ngữ của Thiền, chủ thể là bạn, là người quan sát, 
chiêm nghiệm; còn đôi tượng tức là vật, là cảm xúc hay một đề tài nào đó mà bạn đang quan 
sát, đang quán chiêu. 

(11) Trồn chạy những gì đang hiện diện: Bạn không muốn đối diện với những gì bạn 
đang trải qua, như đang bị kẹt xe ở trên đường, hoặc bạn đang trả lời một cuộc phỏng vân đê 
xin việc làm, hoặc phải tiệp một người mà mình không thích tiêp,... Hoặc đang có khó khăn, 
có vân đê với người thân của mình. 

(12) Tư tưởng có thể làm một “ngón tay chỉ trăng ”: - Ý nói tư tưởng và khái niệm không 
thể nắm bắt được thực tại, là một cái gì sinh động đổi thay từng giây từng phút. Do đó, tư 
tưởng chỉ có thể làm công việc giúp chúng ta hướng về thực tại mà thôi. 


(13) Giáo lý “Tá ất cả là một”: Một giáo lý được nêu trong kinh Hoa Nghiêm, ngụ ý một 
hàm chứa trong tât cả, và ngược lại, tât cả cũng hàm chứa trong cái một. 


12 


Chương lII 
BẢN NGÃ 


Tâm trí bạn luôn tìm kiếm không ngừng những đề tài để cho bạn sy #øz một cách điên 
cuồng: đó cũng là cách tâm trí bạn đi tìm những thứ để cung cấp cho chính nó một sự xác 
minh, một cảm nhận về tự thân. Đây cũng là phương cách đề bản ngã của bạn trở thành hiện 
hữu và tiếp tục được tồn tại ở trong bạn. 


§ 


Khi bạn suy nghĩ hay nói về chính mình, khi bạn nói “Tôi”, là thực ra điều bạn muốn 
nói là: “Tôi và những câu chuyện EU tôi”). Đây chính là “cái Tôi” của những cái thích, hoặc 
không thích, sợ hãi và ham muốn, “cái Tôi” không bao giờ cảm thấy thỏa mãn được lâu. Đó là 
cảm nhận về tự thân của bạn được làm nên bởi trí năng, thường bị tha hóa bởi quá khứ và 
luôn muốn tìm sự thỏa mãn ở tương lai. 


Bạn có nhận ra răng “cái Tôi” này rất dễ phôi pha, vì đó chỉ là một sự hình thành rất tạm 
bợ như một đọt sóng biêu hiện trên mặt nước. 


Cái gì ở trong bạn nhận thức được điều này? Cái gì ở trong bạn nhận thức được sự phôi 
pha của những biêu hiện hình hài và tâm lý này của bạn? Đó chính là Bạn. Đó chính là Tâm, 
một cái gì rât chân thật, sâu xa, vượt thoát cả quá khứ và tương lai. 


§ 

Cái gì sẽ còn lại sau những sợ hãi, ham muốn của đời sống nhiều rối rắm đang ngày 
càng chiếm hết sự chú tâm của bạn? Chỉ là một cái gạch ngang ngắn ngủi — khoảng một, hai 
phân giữa ngày sinh và ngày mất — trên mộ bia của bạn. 

Đối với tự ngã, đây là một ý nghĩ rất kinh khủng. Nhưng đối với bạn thì đó thực là một 
sự giải thoát”). 

§ 

Khi một ý tưởng khởi lên ở trong đầu chiếm lấy toàn bộ sự chú tâm của bạn, điều này có 
nghĩa là bạn đã hoàn toàn đồng nhất mình với tiếng nói vang vang ở trong đầu mình. Ý tưởng 
của bạn đã được đầu tư với một cảm nhận về chính mình. Đây chính là bản ngã, “cái Tôi” 
được làm nên bởi suy tư và những cảm xúc miên man ở trong đầu bạn. Cái Tôi nh luôn cảm 


thấy bất toàn và mong manh. Do đó bạn thường cảm thấy sợ hãi và ham muốn“), đây là hai 
cảm giác luôn thống trị và thúc đây của bản ngã ở trong bạn. 


Khi bạn nhận ra rằng có một giọng nói ở trong đầu bạn?) luôn giá vờ là bạn và giọng 
nói ây luôn lảm nhảm, đó là lúc bạn tỉnh thức và ra khỏi sự đông hóa một cách vô thức với 
dòng suy tư ở trong mình. Khi bạn nhận ra giọng nói vang vang đó, bạn sẽ nhận thức răng 
bạn không phải là giọng nói ôn ào đó — cái phần hay suy tư ở trong bạn — nhưng bạn chính là 
người nhận ra giọng nói áy. 

Khi bạn nhận ra rằng bạn chính là Cái Biết, là nhận thức năm ở đăng sau giọng nói luôn 
lắm nhảm đó: Đó chính là sự giải thoát. 

§ 

Bản ngã ở trong bạn luôn có nhu yếu đi tìm, tích luỹ thêm cái này hoặc cái kia để vun 
bôi cho cảm nhận về tự thân, chí là đê giúp cho bản ngã của bạn cảm thây toàn vẹn hơn. Điêu 
này giải thích sự bận tâm về tương lai không thê cưỡng lại được của tự ngã. 

Khi nào bạn chợt nhận ra rằng: “Ò mình lại sắp rơi vào thói quen chỉ lo nghĩ đến phút 
giây sắp tới, luôn bận tâm đến những gì chưa xảy ra”, đó là lúc bạn bắt đầu bước ra khỏi 


những fhói quen lâu đời trong tình cảm hay trong cách búP suy nghĩ và đồng thời có khả năng 
chọn lựa đê đặt sự chú tâm của mình hoàn toàn vào giây phút này. 


13 


Băng cách đặt sự chú tâm của mình hoàn toàn vào ø/ giây này, có một sự thông thái, 
vượt xa hơn trí năng, đi vào đời sông của bạn. 


§ 

Khi bạn sống trong sự kiềm chế của tự ngã, bạn sẽ luôn giảm thiểu phút giây hiện tại 
thành một phương tiện đề bạn đạt được một cái gì đó. Bạn luôn sống cho tương lai, và ngay 
cả khi bạn đạt được mục tiêu của mình, bạn vẫn không cảm thấy hài lòng, hay cùng lắm thì sự 
hài lòng ấy cũng chóng phôi pha. 


Khi bạn để tâm vào những gì bạn đang làm, thay vì để tâm về kết quả mà bạn sẽ gặt hái 
được trong tương lai, bạn sẽ phá vỡ điều kiện, thói quen lâu đời của tự ngã. Những chuyện 
bạn làm không những sẽ có hiệu quả hơn mà nó còn mang lại cho bạn niềm vui và sự thỏa 
mãn. 

§ 

Hầu hết mỗi bản ngã đều có cái thường được gọi là /âm thức nạn nhân. Nhưng có một 
sỐ người mang trong lòng một “tâm thức nạn nhân” rất mạnh đến độ tâm thức nạn nhân chính 
là tiêu đề cốt lõi của tự ngã ở trong họ. Lòng oán hận và trách móc ở trong họ tạo thành một 
phần chính yếu trong cảm nhận của họ về tự thân. 


Ngay cả khi sự trách móc là hoàn toàn “xác đáng”, bạn vẫn tạo ra một xác minh cho 
chính mình như là một ngục tù mà những thanh xà lim được làm nên bởi những ý nghĩ lưu 
chuyên ở trong đầu bạn. Hãy nhìn cho rõ những gì bạn đang gây ra cho chính bạn, hay nói 
đúng hơn là trí năng bạn đang gây ra cho bạn. Hãy cảm nhận sự bám víu tình cảm của bạn vào 
những câu chuyện bất hạnh về cuộc đời của mình và hãy ý thức về sự thôi thúc ở trong bạn 
khi nghĩ về những mâu chuyện ẫy, hoặc nhu yếu cần phải kể đi, kế lại câu chuyện này với một 
người khác. Hãy có mặt ở đó như một chứng nhân về tình trạng tâm lý ấy ở trong bạn. Và bạn 
không thực sự cân phải làm gì cả. Vì khi đã nhận thức được tình trạng này, tự nhiên bạn sẽ 
biết mình cần phải làm gì để mang lại sự chuyên hóa và tự do cho chính mình. 


Than phiên và phản kháng là hai thói quen cư xử khá phô biến của trí năng!', qua đó, tự 
ngã ở trong bạn được củng cô. Đối với nhiều người thì hoạt động tâm lý và suy tư của họ chỉ 
bao gồm những than phiền hoặc phản ứng lại với chuyện này hoặc chuyện kia. Làm như thế, 
bạn sẽ cho rằng 8 hà khác là “sai” và bạn là luôn luôn “đúng”. Qua sự kiện khi tự cho rằng 
mình luôn luôn đúng”, bạn sẽ cảm thấy mình vượt trội hơn người khác, do đó bạn càng củng 
có thêm cảm nhận về chính mình. Nhưng trong thực tế, bạn chỉ làm mạnh thêm ảo tưởng về 
một cái Tôi ở trong mình” 


Bạn có muôn quan sát những /hói quen cư xử đó trong bản thân mình, và nhận ra được 
thực chât của cái giọng nói vang vang, thường hay than vẫn về điêu này, điêu khác... ở trong 
đâu mình? 


§ 


Cảm nhận về một Cái Tôi — bản ngã ở trong bạn — luôn cần những xung đột, bất 
đồng,... với người này hay người khác, vì cảm nhận về mội-con- -người-bị-cách-biệf-với- thể- 
giới-chung-quanh ở trong bạn sẽ được làm mạnh thêm khi bạn phải đấu tranh với cái này, hay 
cái kia,... và trong khi gián tiếp xác minh rằng “đây” mới thực là tôi, còn “bên kia” thì không 
phải là tôi. 

Thông thường, các bộ tộc, quốc gia và tôn giáo thường thấy cá tính tập thể của họ được 
làm mạnh thêm khi họ tạo được ra những đối thủ, hay kẻ thù của mình. Họ đâu còn được gọi 
là “tín đề” nữa nếu trên cõi đời không còn những kẻ được họ gọi là “bất tín” — không tin vào 
những điều mà họ tôn thờ? 


14 


Trong khi cư xử với người khác, bạn có thể phát hiện ở trong bạn một cảm giác ưu việt 
hoặc một mặc cảm thua thiệt rẤt vi tế đối với người kia không? Đó là khi bạn nhìn qua cặp 
mắt của tự ngã, bản ngã đó thường sống trong sự so sánh của chuyện được/mắt, hơn/thua. 


Ganh tị là một phó sản của tự ngã ở trong bạn, tự ngã ây Sẽ cảm thấy bị thua thiệt khi 
một điều gì đó tốt đẹp xảy ra cho người khác, hoặc có ai đó giàu hơn bạn, có kiến thức hơn 
bạn hoặc làm được nhiều điều hay hơn bạn. Sĩ diện của tự ngã tùy thuộc vào sự so sánh mình 
với người khác, và sĩ điện ấy thích được nuôi lớn thêm bằng sự tích luỹ của cải, hoặc kiến 
thức,... Bản ngã của bạn sẽ bám víu vào bắt kỳ một thứ gì. Ngay cả khi bạn đã thất bại trong 
những cách tôi đã nêu trên, bạn cũng vẫn có làm mạnh thêm cái bản ngã giả tạo ấy bằng cách 
cho rằng bạn đã bị cuộc đời đối xử tệ bạc hơn những người khác; hoặc khi không may mắc 
phải một căn bệnh ngặt nghèo, bạn sẽ tự cho là căn bệnh của bạn zăng hơn của bất kỳ căn 
bệnh nào của người khác. 


Thế bây giờ bạn đang tạo ra cảm nhận gì về chính mình qua những mâu chuyện, những 
“huyện thọa1” về đời bạn? 


§ 

Có sẵn trong cấu trúc của mỗi bản ngã là một nhu yếu chống trả, kháng cự và loại bỏ để 
bảo tồn cảm nhận về sự cách biệt của bạn, trong đó sự sinh tồn SH tự ngã bạn phụ thuộc vào. 
Do đó, trong bạn luôn có sự phân chia một cách rạch ròi: “Tôi” và “thế giới”, “chúng ta” và 

“chúng nó” 


Tự ngã của bạn rất cần có sự bất đồng với một cái gì đó hay một ai đó. Đó là lý do bạn 
luôn muôn đi tìm sự an bình, niềm vui và tình thương, nhưng đồng thời bạn không thể chịu 
được khi có được những niềm vui này. Bạn nói rằng bạn muốn được hạnh phúc, nhưng bạn lại 
rất ghiên những cảm giác khổ đau. 

Khổ đau của bạn rốt cùng không phải gây ra bởi những tình huống khó khăn mà bạn gặp 
phải, mà chính là do những điều kiện rất tiêu cực trong tâm thức bạn. 


§ 
Bạn có đang mang một mặc cảm tội lỗi về một chuyện gì mà bạn đã làm, hay không 
làm, trong quá khứ? Điều chắc chắn là bạn đã hành động từ một mức độ ý thức, hoặc thiếu ý 
thức, vào lúc đó. Nếu bạn đã có hiểu biết hơn, hay có ý thức hơn như bây giờ thì bạn đã 
không làm như vậy. 


Cảm giác phạm tội là một có gắng của tự ngã của bạn nhằm tạo nên một tư cách, một 
cảm nhận về chính mình. Đối với tự ngã, cái Tôi ấy là tích cực hay tiêu cực là chuyện không 
thành vấn đề. Những gì bạn lầm lỗi chỉ là một biểu hiện của vô thức — vô thức của con người. 
Tuy nhiên, bản ngã của bạn thích bám lây đó làm thành một vẫn đề của riêng bạn và thích 
tuyên bố: “Chính tôi đã tạo nên lầm lỗi ấy!” khiến bạn tự mang cho mình một mặc cảm “xấu 
xa” ở trong lòng. 


§ 


Trong lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay, con người đã gieo rắc không biết bao nhiêu 
bạo động, tàn ác... gây tổn thương cho nhau và vẫn còn đang tiếp tục gây thêm những khổ 
đau cho người khác, Những người này có nên bị lên án không? Hay những hành động đó chỉ 
đơn thuần là một sự biểu hiện của vô thức, của một giai đoạn phát triển trong tâm thức nhân 
loại mà chúng ta đang bắt đầu vượt qua? 


Chúa Jesus đã nói, khi Ngài vẫn còn đang bị gia hình trên cây thập tự giá: “Xin Cha”? 


hãy tha thứ cho những kẻ ấy, vì họ không hệ biết những gì họ đang làm”. Câu nói này cũng áp 
dụng cho chính bạn”), 


15 


Nếu bạn đặt ra những mục tiêu vị kỷ, ngay cả đó là để mong được tự do hơn, cải thiện 
cho mình hay làm cho mình quan trọng hơn, bạn vẫn không cảm thây thỏa mãn khi đạt được 
những mục tiêu này. 


Bạn có thê đề ra những mục tiêu, nhưng hãy nhớ rằng đạt được mục tiêu không phải là 
điều tối quan trọng. Khi mọi thứ được phát sinh từ sự có mặt của bạn thì giây phút này sẽ 
không bị biến thành một phương tiện bạn dùng để đạt tới cứu cánh: Những gì bạn làm sẽ cho 
bạn cảm giác thỏa mãn trong từng phút, từng giây. Bạn sẽ không còn giảm thiểu Phút Giây 
Hiện Tại thành một phương tiện như cách của tâm thức tự ngã của bạn vẫn làm. 


§ 

“Vô Ngã ư? Nếu không còn thấy có một cái Tôi riêng biệt nữa thì người ta sẽ không có 

vẫn đề gì để phải lo lắng, để phải khổ đau nữa cả!”. Đó là câu trả lời của một Thiền sư khi có 
người hỏi ngài về ý nghĩa thâm sâu của đạo Phật” ”. 


(1) Cảm nhận về tự thân: Qua suy tư, trí năng ở trong ta cảm thấy “ð, tôi là một cái gì 
có thực” hay nói một cách khác có một cái gọi là “Tôi” hiện hữu. Nhưng đây chỉ là cảm nhận 
rất sai lầm về chính mình, vì quả thực cái mà ta gọi là “Tôi” â ây không thực sự hiện hữu bên 
ngoài những suy tư của bạn. Những mặc cảm mà ta có về bản thần mình như “Tôi là một kẻ 
bất tài” hay “Tôi là một người chẳng ra tích sự gì”... cũng vậy, đây là những cảm nhận không 
thực sự hiện hữu, mà chỉ là những kết luận sai lầm của riêng mình về chính mình, chỉ nằm ở 
trong đầu mình mà thôi. 


(2) “Tôi và những câu chuyện của tôi ”: Khi xác mình cho mình một sự hiện hữu, tự ngã 
ở trong ta cũng tạo nên những câu chuyện để xác minh cho sự hiện hữu đó. Đó thường là 
những mâu chuyện bất hạnh đã xảy ra trong đời chúng ta, trong đó chúng ta là vai chính, là 
nạn nhân... 


(3) Khi nói về cái Chết, đối với tự ngã của chúng ta, thì đó quả là một điều đáng sợ, vì 
Chết, đối với tự ngã, đồng nghĩa với sự họai diệt, chẳng còn gì nữa cả. Nhưng đối với Bạn thì 
sống/chết không thê động đến được vì bản chất chân thực của bạn không bị giới hạn trong tắm 
hình hài mong manh, chóng tàn họai này. Do đó, khi hình hài này đến thời kỳ chấm dứt, đó là 
một sự giải thoát: Một sự giải thoátcủa Tâm ra khỏi sự giới hạn tù túng của hình tướng. 

(4) Sợ hãi và ham muốn: Vì tự ngã cảm thấy bơ vơ, tách biệt với cội nguồn, do đó luôn 
cảm thấy lo sợ và thiếu thốn, đây chính là gốc rễ của sợ hãi và ham muốn ở trong ta. Ham 
muốn về dục tình, tiền bạc, danh tiếng... là những biểu hiện rất phô biến của lòng ham muốn, 
khao khát ở trong ta. Nhưng dù có đạt được tiền bạc, danh tiếng hay sự thỏa mãn trong 
chuyện dục tình,... những ham muốn này không bao giờ thỏa mãn được bạn vì chúng không 
bao giờ giải quyết được vấn đề gốc rễ của bạn: không biết bản chất chân thực của mình là gì, 
và do đó cảm thấy cô đơn, cách biệt với cội nguồn. 

(5) Giọng nói ở trong đầu bạn: Luôn có một giọng nói vang vang ở trong đầu ta, phê 
bình, phán xét, trách móc chính mình hay về người khác. Đây chính là bản ngã, “cái Tôi” ở 
trong mình. Khi bạn nhận ra mình không phải là tiếng nói ồn ào đó và thôi không còn cả tin 
vào những gì tiếng nói ấy muốn bạn làm theo, đó là lúc bạn đã bắt đầu tỉnh thức, và không 
còn bị tiếng nói của tự ngã ấy khống chế. 

(6) Than phiên và phản kháng là hai thói quen cư xử khá phổ biến của trí năng: Chúng 
ta có thói quen than phiên và phản kháng về vợ hay chồng mình vì khi làm như thế, chúng ta 
ngụ ý rằng “Tôi không bết bát, dở hơi như cô ấy/anh ấy đâu!”. 


(7) Mình luôn luôn đúng: Hãy quan sát xem, trong tất cả những câu chuyện chúng ta kể 
vê người khác, ta luôn luôn ngụ ý răng: “Nhớ nhé tôi luôn luôn đúng ”. 


l6 


(8) Ảo tưởng về một “cái Tôi” ở trong mình: Chúng ta tin rằng có một “cái Tôi” hiện 
hữu, độc lập, không dính líu gì với cuộc đời. Nhưng nhìn sâu, đó chỉ là những ký ức, những 
kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau của quá khứ mà ta đã trải qua. Vì ảo tưởng sai lầm này vê 
sự hiện hữu của một “cái Tôi” riêng biệt, và cần được bảo vệ, chúng ta đã nhìn thế giới rất sai 
lầm và tạo ra rất nhiều khổ đau cho mình và cho người khác. 


(9) Cha: Là danh xưng Chúa Jesus dùng đề gọi Thượng Đế. 


(10) Câu này cũng áp dụng cho bạn: Nghĩa là chúng ta cần học hỏi và thực hành như 
Chúa Jesus, tức là tha thứ những lỗi lâm, sai trái của người khác vì họ đã làm những điêu ây 
từ chồ thiêu hiệu biệt của họ trong phút giây đó. 


(11) Vô Ngã: Chúng ta thường hiểu một cách sai lạc rằng có Ngã, có một “cái Tôi” biệt 
lập, không dính gì đến đời sống quanh ta, do đó ta tạo ra rất nhiều khổ đau cho chính mình và 
cho những người chung quanh. Nhưng sự thật là chúng ta không hề biệt lập, trái lại chúng ta 
có liên hệ sâu sắc với mọi người, và mọi vật trong đời sống. Dù chúng ta có đầy đủ mọi thứ 
về vật chất, nhưng khi người thân của chúng ta khô thì chúng ta không thê an vui; khi đất đá, 
sông ngòi, cây cỏ, hành tinh,... này bị ô nhiễm, tàn họai thì chúng ta cũng không thể sống 
hạnh phúc, an vui. Do đó, Vô Ngã là một giáo lý rất sâu sắc mà Đức Phật đã tìm ra để giúp 
chúng ta thực tập và hiểu sâu hơn về cuộc đời. 


17 


Chương IV 
PHÚT GIÂY HIỆN TẠI 


Trên bề mặt, Phú¿ Giây Hiện Tại chỉ là một trong nhiều phút giây đang xảy ra. Mỗi 
ngày của đời bạn hình như bao gồm hàng ngàn những phút giây trong đó mọi chuyện được 
xảy ra. Nhưng nhìn cho sâu, có phải chỉ duy nhất có mộ phứ¿ giây? Đời sông không phải luôn 
luôn chỉ xảy ra ở “phút giây này”? 


Phút giây này — Phút Giây Hiện Tại — là thứ duy nhất mà bạn không thê trốn tránh được, 
đó cũng là thứ duy nhất thường hằng, không thay đổi trong cuộc đời bạn. Cho dù chuyện gì 
xảy ra, cho dù cuộc đời của bạn có thay đổi bao nhiêu, có một thứ duy nhất không thay đôi: 
Đó là Giây Phút Hiện Tại. 


Vì không thê trốn tránh được Phút Giây Hiện Tại, tại sao chúng ta không chào đón phút 
giây này, và làm thân với nó? 
§ 
Bạn có đang đối xử với phú¿ giây này như thể nó là một chướng ngại mà mình cần phải 
vượt qua? Bạn có đang cảm thấy mình có một phút giây khác rong ương lai quan trọng hơn 
mà bạn cần phải đạt tới? 


Hầu như mọi người ai cũng thường sống theo lối sống này. Vì tương lai Sẽ chẳng bao 
giờ đến cả, ngoại trừ đang đến như phút giây hiện tại này, cho nên trông chờ về tương lai là 
một lối sống rất băng họai. Lối sống ấy tạo ra một dòng chảy ngầm của những bất an, căng 
thắng và không cảm thấy được thỏa mãn. Lối sống ấy không tôn trọng sự sông, không tôn 
trọng những gì đang có mặt trong Phút Giây Hiện Tại. Đời sông chưa bao giờ không là Phút 
Giây này. 

§ 

Hãy cảm nhận sức sống trong cơ thể bạn. Điều này sẽ giúp cho bạn cắm rễ trong Phút 
Giây Hiện Tại. 

§ 

Rốt cùng bạn sẽ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình cho đến khi nào bạn chịu 
trách nhiệm cho pj giây này — Phút Giây Hiện Tại. Vì đó là nơi duy nhất mà đời sống có thể 
được xảy ra. 

Chịu trách nhiệm cho phút giây này“ có nghĩa là bạn sẽ thôi không còn thái độ chống 
đối một cách liên tục ở trong nội tâm với những gì “đang như thế” trong phút giây hiện tại, 
bạn sẽ thôi không còn tranh cãi với những gì đang có mặt. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nương 
theo những gì đang có mặt trong đời sống 


Phút Giây Hiện Tại đang như vậy vì nó không thê khác đi được. Những hiểu biết của 
đạo Phật về thực tại, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm, ngày nay đã được những nhà vật 
lý học xác nhận: Không có một cái gì hoặc một sự việc gì có thê hiện hữu độc lập, riêng rẽ) 
Vì bên dưới bề mặt, tất cả mọi thứ đều liên hệ rất mật thiết với nhau, đều là một phần của toàn 
thể vũ trụ đề tạo nên hình tướng, những gì mà giây phút này đang biểu hiện. 

Khi bạn niềm nở với những gì đang hiện diện””, bạn sẽ hòa hợp với năng lực và sự 


thông thái của chính đời sống. Chỉ lúc đó bạn mới có thể thực sự là một nhân tố để tạo ra 
những thay đổi tích cực trong đời sống. 


§ 
Một thực tập rất đơn giản, nhưng rất căn bản, là hãy chấp nhận tắt cả những gì đang 
phát sinh trong Phút Giây Hiện Tại”) — trong nội tâm bạn cũng như đối với tất cả những hoàn 
cảnh sông ở bên ngoài. 


15 


§ 

Khi sự chú tâm của bạn cắm rễ sâu sắc vào Phút Giây Hiện Tại, lúc đó trong bạn sẽ có 
một sự sáng, suốt cao độ. Điều này có khi được kinh nghiệm như thể bạn vừa thức dậy từ một 
giác mơ, giấc mơ của suy tư, giấc mơ của quá khứ và tương lai. Thực trong sáng biết bao! 
Thực đơn giản biết bao! Một sự chú tâm, không thể lay chuyền như thế ở trong bạn, sẽ không 
còn thừa một khoảng trống nào trong lòng đề bạn có thể tạo ra một vấn đề gì cho mình. Lúc 
đó, bạn chỉ có mặt với chính giây phúf này. 


§ 

Lúc mà bạn đi vào Phút Giây Hiện Tại với tràn đầy ý thức, bạn sẽ nhận thức rằng đời 
sống thực mầu nhiệm biết bao. Có một sự thiêng liêng trong mọi thứ mà bạn cảm nhận được, 
khi bạn có mặt sâu sắc. Khi bạn càng có mặt sâu sắc trong Phút Giây Hiện Tại chừng nào, thì 
bạn càng cảm nhận được niềm vui rất đơn thuần nhưng rất sâu sắc của trạng thái an nhiên tự 
tại và sự thiêng liêng của mọi thứ trong đời sống. 


§ 

Nhưng đa số chúng ta thường nhằm lẫn Phút Giây Hiện Tại với những tình huống đang 
xảy ra trong phút giây đó. Bởi vì Phút Giây Hiện Tại sâu sắc hơn là những gì đang xảy ra ở 
trong phút giây đó. Bởi vì Phút Giây Hiện Tại chính là không gian trong đó mọi chuyện được 
xảy ra. 

Do đó, bạn không nên nhầm lẫn những tình huống của phút giây này với Phút Giây 
Hiện Tại. Phút Giây Hiện Tại sâu sắc hơn bắt kỳ tình huống nào phát sinh từ trong phút giây 
đó. 

§ 

Khi bạn bước vào Phút Giây Hiện Tại, là bạn đang bước ra khỏi những tình huống đang 
có ở trong tâm trí bạn. Dòng suy tưởng miên man được làm chậm lại. Những ý nghĩ của bạn 
không còn thu hút hết tất cả sự chú tâm của bạn nữa. Lúc đó bỗng có những khoảng trống 
phát sinh giữa những ý tưởng — đó là không gian, là sự tĩnh lặng. Bạn bắt đầu nhận ra sự rộng 
thoáng và sâu xa của chính mình, vượt lên trên những suy tư thường có ở trong đầu. 


§ 

Những ý nghĩ, cảm xúc, cảm nhận từ những giác quan và bất kỳ những gì bạn trải 
nghiệm đã làm nên cái gọi là tình huống của đời bạn. “Cuộc đời tôi” là cái mà bạn dùng để có 
tìm cho mình một khuôn mặt, một nhân cách, và “cuộc đời tôi” chỉ là câu nói mà bạn dùng để 
tóm tắt những tình huống xảy ra trong đời sống của bạn — không phải là bản chất chân thật 
của bạn. 


Bạn liên tục không nhận ra một sự thật rất hiển nhiên rằng: Cảm nhận sâu lắng nhất về 
chính mình thực ra không dính gì đến những tình huống xảy ra trong cuộc đời bạn, không 
dính gì với những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của bạn trong quá khứ. Cảm nhận chân 
thật về tự thân ấy chính là bản chất chân thật của bạn, là khả năng nhận biết ở trong bạn 
đối với những gì đang xảy ra ngay (rong phút giây này. Sự hiện điện ấy luôn luôn có ở đó, 
thường hằng. Dù trong thời ấu thơ hay ở độ tuôi đã xế chiều, trong lúc ốm đau hay trong lúc 
khoẻ mạnh, khi thành công hay thất bại, khả năng nhận biết không có hình tướng, nhưng chân 
thật ấy — đang biêu hiện trong không gian của Phút Giây này — trong chiều sâu, không bao giờ 
thay đôi. Bản chất chân thật sâu lắng ấy của bạn /ường bị lẫn lộn với những tình huống xảy 
ra trong đời bạn, do đó bạn chỉ kinh nghiệm tự thân mình hay Phút Giây Hiện Tại một cách 
mơ hồ hay gián tiếp, qua những tình huống của đời bạn. Nói một cách khác: Cảm nhận về bản 
chất chân thật thường bị che mờ bởi những tình huống trong đời bạn, và bởi dòng suy tưởng 
miên man, và những phiền nhiễu khác trong đời sống. Phút Giây Hiện Tại thường bị che mờ 
bởi quá khứ và tương lai. 


19 


Do đó bạn quên đi gốc rễ của mình trong sự an nhàn, quên đi bản chất thần thánh chân 
thực của mình và đánh mất mình trong cõi trần tục này. Cảm giác lạc hướng, bực tức, trầm 
cảm, bạo hành hoặc bắt bình phát sinh khi con người quên đi bản chất chân thực của mình. 


Nhưng dễ dàng biết bao cho bạn khi nhớ lại sự thực này để “trở về nhà” và biết rằng: 


Tôi không phải là những suy tư, những cảm xúc, lạc thú từ những giác quan, hoặc 
những gì mà tôi đã trải nghiệm. Tôi cũng không phải là những tình huống đã xảy ra trong đời 
sông của tôi. Mà tôi chính là Sự Sống thênh thang đang xảy ra khắp nơi trong vũ trụ. Tôi 
là không gian trong đó mọi thứ được xảy ra. Tôi chính là Tâm đang được biểu hiện qua muôn 
ngàn hình tướng. Tôi chính là Phú Giây Hiện Tại. Tôi là Hiện Hữu(”). 


(1L Chịu trách nhiệm cho phút giây này: Những gì đang có mặt trong phút giây này là 
hoa trái của những gì chúng ta đã tư duy, nói và làm trong quá khứ, do đó trong phút giây này, 
chúng ta có khi cảm thấy rất khó chịu, rất khổ sở,... Nhưng thay vì tiếp tục chống đối một 
cách vô vọng, chúng ta chịu trách nhiệm và nhanh chóng nhận ra những gì mình có thể làm để 
thay đối tình trạng. 


(2) Nương theo những gì đang có mặt trong đời SỐng: Khi một cơn bão cuốn tới, một 
thân cây biết nương theo chiều gió thì sẽ không bị gấy đô. Nhu đạo (Judo) là loại võ thuật dựa 
vào nguyên tắc này, sử dụng sự khéo léo, uyên chuyền để nương theo sức của đối phương 
trong khi giao đấu; dùng một cái gì rất mềm yếu đề hóa giải những gì rất cương mãnh. 


(3) Không có một cái gì hoặc sự việc gì có thể hiện hữu độc lập, riêng rẽ: Đó là giáo lý 
tương tức trong đạo Phật, rằng mọi thứ tồn tại được vì có tương quan rất mật thiết với nhau. 
Đức Phật đã dạy răng “cái này có vì cái kia có; cái này sinh nên cái kia sinh; cái này diệt nên 
cái kia diệt”, do đó chúng ta không thể có một cái Tôi, một bản ngã độc lập, riêng biệt với mọi 
người và với thế giới chung quanh ta — một nhận thức rất sai lầm của bản ngã ở trong ta. 

(4) Niễm nở với những gì đang hiện diện: Không có nghĩa là bạn phải yêu thích những 
hoàn cảnh oái oăm, hay bế tắc,... mà bạn đang gặp phải trong phút giây này. Niềm nở chỉ đơn 
thuần là có mặt và chú tâm đến những gì đang xảy ra mà không phản kháng, chê bai hay bác 
bỏ tình huống ấy. Từ đó bạn sẽ dễ dàng nhận ra những gì cần làm và bạn sẽ làm, sẽ giải quyết 
tình huống tiêu cực này trong một thái độ rất tích cực một cách rất tự nhiên. Người phương 
Tây có thành ngữ: “Nếu ai ném chanh vào người bạn, thì hãy lượm những quả chanh ây, và đi 
làm những ly nước chanh thật ngon mời người ấy!”. 


(5) Hãy chấp nhận tất cả những gì đang phát sinh trong Phút Giây Hiện Tại: Dù bạn 
vừa được báo là bạn sẽ bị đuôi việc thì trong phút giây đó, bạn đâu thể làm gì khác hơn để 
thay đi tình trạng ấy. Thay vì giận đữ hay bất mãn với sếp, điều hay nhất mà bạn có thê là từ 
tốn và chấp nhận tình trạng không may ấy, hỏi xem bạn có thể làm được gì, như thu xếp 
những việc cần làm hay huấn luyện cho người sẽ thay thế cho bạn. Điều này có lẽ sẽ giúp cho 
bạn có triển vọng hơn khi họ cần thuê người sau này. 

(6) Hiện Hữu: Là sự sông thênh thang đang diễn ra khắp nơi trong vũ trụ trong phút 
giây này. 


20 


Chương V 
BẢN CHÁT CHÂN THẠẬT CỦA BẠN 


Ở cấp độ sâu xa nhất, bạn chính là Phút Giây Hiện Tại, hai điều này không thể phân 
cách nhau. 


§ 
Có nhiều thứ trong cuộc đời bạn rất quan trọng, nhưng chỉ có một thứ quan trọng một 
cách tuyệt đôi. 


Bạn thành công hay thất bại trong cuộc đời là một điều quan trọng. Bạn khoẻ mạnh hay 
ốm đau cũng là một điều quan trọng, có học thức hay không học thức; bạn giàu hay nghẻo là 
một điều quan trọng — điêu này chắc chắn giúp bạn thay đổi cuộc đời mình. Vâng, tất cả 
những điều ta vừa nêu ra ở trên đều quan trọng, trong cách nhìn tương đối, nhưng những thứ 
đó không có tầm quan trọng một cách tuyệt đối. 


Nhưng có một thứ quan trọng hơn hết: đó là fừn cho ra được bản chất chân thực của 
chính bạn, vượt lên trên thân phận bọt bẻo ngăn ngủi của một kiêp người, vượt lên trên cảm 
nhận về tự thân như một cả thể biệt lập, đợi ngày chốt. 


Bạn tìm ra được niềm an bình &hông phải nhờ vun tém, xếp đặt lại những tình huống 
trong đời sống của bạn, nhưng bằng nhận thức được bản chất chân thực của mình ở một cấp 
độ sâu xa nhất. 


§ 
Tái sinh sang một kiếp khác cũng không giúp được gì cho bạn, nếu trong đời kiếp tới, 
bạn vẫn không biết bản chất chân thật của mình là gì! 
§ 
Tất cả những khổ đau trên hành tỉnh này đều phát sinh từ một cảm nhận rất sai lầm rằng 
“có một cái Tôi, một cá thê biệt lập với người khác và với thế giới chung quanh”. Cách nhìn 
này che lấp đi bản chất chân thật của chính bạn. Khi bạn không còn nhận ra được bản chất cao 
quý ở trong mình, thì bất kỳ điều gì bạn làm, cuối cùng cũng sẽ tạo thêm khổ đau, cho chính 
mình và cho kẻ khác. Chỉ đơn thuần như thế! Khi bạn không nhận thức được bản chất chân 
thực của bạn là ai, bạn sẽ cố tạo cho mình một cá tính, một nhân cách”) do sự sáng tạo vô 
vọng của trÍ năng để thay thế cho con người thần thánh, chân thật, sáng chói, tuyệt vời vẫn 
luôn sẵn có ở trong mình. Từ đó bạn chỉ còn biết bám víu vào cái bản ngã nhỏ bé, đầy sợ hãi 
và tội nghiệp ở trong đầu bạn. 
Lúc đó, bảo vệ và chăm sóc cho cái Tôi nhỏ bé, giả tạo đó sẽ trở thành một động lực 
thúc đây phía sau tất cả những việc bạn làm. 


§ 


Tự thân cấu trúc của ngôn từ đã cho thấy rằng con người không thực sự nhận thức được 
bản chất chân thực của chính mình. Cách nói quen thuộc: “Cuộc đời của tôi/anh ây/cô ấy” 
khiến chúng ta dễ hiểu lầm rằng sự sống là một cái gì mà bạn, hay một ai đó, có thê sở hữu 
hay đánh mát. Sự thật là bạn không thể có một đời sông riêng lẻ, nhỏ bé; vì bạn chính là Sự 
Sống thênh thang. Một Sự Sống Duy Nhất từ xưa đến nay, trong giây phút này đang biểu hiện 
ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, chưa bao giờ từng sinh, chưa bao giờ từng diệt. Bạn chính là 
khả năng nhận biết, đang bàng bạc khắp cả vũ trụ, và tạm thời biểu hiện qua hình 
tướng, để kinh nghiệm tự thân của chính mình qua một viên sỏi, cọng cỏ, con thú hay 
một con người, một ngôi sao, một thiên hà... 


Bạn có thể cảm nhận sâu lắng ở bên trong răng bạn /hực đã biết rõ điều này? Bạn có thê 
cảm nhận răng mình thực đã là Cái Đó? 


BÀI 


§ 

Đa số mọi chuyện trên cuộc đời đều cần có thời gian để hoàn tất: học một kỹ thuật mới, 
xây một căn nhà, trở thành một chuyên gia, pha một tách trà,... Nhưng thời gian là điều 
không cần thiết cho một chuyện chủ yếu, chuyện quan trọng nhất trong đời sống: Đó là nhận 
thức được bản chất chân thật bạn /2 ai, đó là nhận thức được cái chân thật nhất, vượt lên trên 
nhân cách bề ngoài của mình, vượt lên trên tên họ của mình, hình dáng, thể chất, tiểu sử về 
chính mình,... 


Bạn không thê tìm ra được mình trong quá khứ hoặc tương lai. Nơi duy nhất mà bạn có 
thể tìm ra được chính mình là trong Phút Giây Hiện Tại. 

Những người đang dắn thân vào con đường tâm linh, đi tìm giác ngộ ở một tiêu điểm ở 
tương lai — là mộ người dân thân, điều này ám chỉ rằng bạn rất cần đến tương lai. Nếu đây là 
điều bạn tin chắc thì điều đó sẽ xảy ra đúng như bạn nghĩ: bạn sẽ cần thời gian cho đến khi 
bạn nhận ra rằng bạn không cân thời gian đề nhận ra bản chất chân thực của mình. 


§ 


Khi bạn nhìn vào một thân cây, bạn có ý thức về thân cây. Khi bạn có một ý nghĩ hay 
một cảm xúc, bạn có ý thức về ý nghĩ hay cảm xúc đó. Khi bạn có một kinh triệu khóai lạc 
hay đớn đau, bạn có ý thức về kinh nghiệm đó. 


Những mệnh đề này thoạt nghe có vẻ hợp lý và hiển nhiên, nhưng khi bạn nhìn kỹ lại, 
bạn sẽ nhận ra rằng trong tự thân câu trúc của ngôn ngữ đã chứa đựng một ảo tưởng, một ảo 
tưởng không thê tránh được khi ta sử dụng ngôn từ. Ý nghĩ và ngôn từ tạo ra một đối cực nhị 
nguyên, một cá thê biệt lập cảm nhận một đối tượng: một thân cây, một ý nghĩ, một cảm xúc, 
mà trong thực tế không thể có. Sự thực là: Bạn không phải là một con người có ý thức về một 
thân cây, một ý nghĩ, một cảm xúc hay một kinh nghiệm. Mà bạn chính là ý thức hay sự 
nhận biết, trong đó tất cả những thứ đó được biều hiện. 


Trong đời sống hằng ngày, bạn có thể thực tập để nhận thức chính mình như là mới 
trường nhận thức trong đỗ toàn thê những tình huông trong đời sông của bạn được phơi bày? 


§ 

Khi bạn nói: “Tôi muốn hiểu thêm về mình”. Bạn chính là chủ thể “Tôi”. Bạn chính là 
Cái Biết. Bạn chính là Tâm” qua đó mọi vật được nhận ra. Và cái đó không thể biết về 
nó; vì nó đã chính thực là nó rôi. 

Không còn điều gì đáng biết hơn điều này, vì từ cái Tâm đó mọi hiểu biết được phát 
sinh. Chủ thể “Tôi” không thê tự biết nó thành một đối tượng của tri thức, của Tâm. 

Do đó bạn không thê trở thành một đối tượng cho chính mình. Đó chính là cái lý do ảo 
tưởng về bản ngã ở trong bạn được phát sinh — vì trong đầu bạn, bạn vô tình xem mình là một 
đối tượng. Cho nên bạn mới nói “Nhìn kìa, Tôi đó”). Rồi bạn tự tạo ra một quan hệ với chính 
mình, và rao truyền với mọi người và với chính bạn huyền thọai về mình. 


§ 

Bằng nhận thức sâu sắc rằng bạn chính là ý thức, là sự nhận biết trong đó mọi hiện 
tượng trong đời sống được phát s sinh, thì bạn sẽ thoátra khỏi sự phụ thuộc vào mọi hiện tượng 
của đời sông và thoátra khỏi nỗ lực đi tìm một nhân cách cho chính mình qua những tình 
huống sống, nơi chốn và hoàn cảnh sống của bạn. Nói một cách khác: Những gì xảy ra, hay 
không xảy ra, không còn quan trọng đối với bạn. Mọi chuyện sẽ bớt đi sự nặng nề và nghiêm 
túc. Có một cảm giác thư thái, vui tươi trong những việc bạn làm. Bạn bỗng nhận ra rằng: thế 
giới này như là một cuộc khiêu vũ của vũ trụ, một cuộc khiêu vũ của muôn vàn những hình 
tướng — không hơn không kém. 


578) 


Khi bạn nhận biết bản chất chân thực của mình, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác an 
bình sống động, và không hề bị gián đoạn. Bạn có thể gọi đó là niềm vui, vì đó chính thực là 
cảm giác sống động của niềm an bình. Đó là niềm vui của một con người nhận thức được rằng 
mình chính là tinh hoa của sự sống, trước khi sự sống ấy trở thành hữu hình. Đó là niềm vui 
của an nhiên tự tại — an nhiên tự tại vì đã biết được bản chất chân thực của mình. 


§ 


Cũng như nước, có khi được biểu hiện dưới thê rắn, thê lỏng, thể hơi, Tâm cũng có thể 

-. biểu hiện dưới dạng “đông đặc” khi trở thành vật chất, trở thành những sinh vật...; hoặc 

“thể lỏng” khi biểu hiện ra dưới dạng những ý nghĩ, tâm tư; hay không biểu hiện ra, không 
xa hình tướng gì cả, khi Tâm ở trong trạng thái thuần khiết, tỉnh chất của nó. 


Trạng thái thuần khiết của Tâm: Tâm chính là Sự Sống trước khi nó được biểu hiện 
thành hình tướng, và Tâm kinh nghiệm thế giới qua “đôi mắt” của bạn vì bạn chính là Tâm. 
Khi bạn nhận thức rằng mình chính là cái Tâm đó, thì bạn sẽ nhận ra mình trong tẤt cả. 
Đó là một trạng thái ý thức tỉnh táo, hoàn toàn sáng tỏ. Lúc đó bạn sẽ không còn là một thực 
thê nhỏ bé với một quá khứ nặng nề, kinh nghiệm và diễn dịch đời sống qua một tắm màn 
giới hạn của khái niệm, với một quá khứ đầy thương tích. 

Khi bạn cảm nhận, mà không đi qua quá trình diễn dịch của trí năng ở bên trong, thì lúc 
đó bạn mới có thê cảm nhận được cái phần sáng suốt ở trong bạn đang ÿ thức và cảm nhận 
những gì bạn đang cảm nhận. Điều mà chúng ta có thê diễn tả qua ngôn từ là có một chiễu 
không gian rất yên tĩnh nhưng tràn đây sự tỉnh táo và cảnh giác ở trong bạn, trong đó, những 
suy tư và khái niệm của bạn được hình thành. 


Qua “bạn”, cái Tâm vồ hình tướng?) ấy đã tự ý thức được chính nó. 
§ 
Đa số mọi người ai cũng bị chỉ phối bởi lòng tham đắm và sợ hãi. 


Lòng tham đắm?) là nhu yếu để thâu gặt thêm một cái gì đó cho chính mình để cho 
mình cđm tháy toàn vẹn hơn. Sợ hãi”) là sợ đánh mất một thứ gì, từ đó tự cảm thây mình trở 
nên mât giá trị hoặc thiêu thôn. 


Cả hai thái cực này đều che mờ một sự thực là: an nhiên tự tại, là một thứ bạn không thể 
thâu tóm hoặc đánh mất được!?. Vì an nhiên fự tại, trong trạng thái toàn vẹn nhất, đang hiện 
diện ở trong bạn, ngay trong giây phút này. 


(1) Tạo cho mình một cá tính, một nhân cách: Có những điều chúng ta làm được lặp đi 
lặp lại nhiều lần nên lâu ngày đã trở thành một thói quen ở trong ta. Ngay cả những thói quen 
như hút thuốc, uống rượu, nói phét, bài bạc... là những thói quen không hữu ích gì cho chúng 
ta, chúng ta vẫn không muốn từ bỏ, có thể vì yếu đuối hoặc khi bạn nghĩ đến chuyện bỏ đi 
những thói quen này thì bạn sợ phải đối diện với câu hỏi “Tôi thực sự là cái gì?” cho nên 
trong vô thức, bạn cô bám vào những thói quen này để tạo cho mình một cá tính, một nhân 
cách, dù đó là cá tính hay nhân cách rất tiêu cực. 


(2) Tâm: Khả năng nhận biết, không hình tướng ở trong ta. Đây là bản chất chân thật 
của mình. 

(3) Nhìn kìa, Tôi đó: Đó là khi bạn chỉ vào một công xưởng, một cao ốc, một chiếc xe 
hơi lộng lẫy,... và nói với người đối diện rằng bạn là người sở hữu những tài sản này. Hoặc 
khi bạn khoe với người khác về chức vụ, những điều bạn đã thành công,... trong đời. Tất cả 
đều là một nỗ lực để xác định răng có một “cái Tôi” hiện hữu. 


(4) Cái Tâm vô hình tướng: Khả năng nhận biết, bản chất chân thật của bạn. 


23 


(5) Lông tham đắm: Vì cảm nhận sai lầm rằng có một “Cái Tôi biệt lập với người khác 
và thế giới chung quanh”, nhận thức này làm phát sinh trong ta một khoảng trống cô đơn ở 
trong tâm hồn. Nhưng vì không ý thức được cảm giác hụt hãng, cô đơn này nên chúng ta dễ 
rơi vào cạm bẫy của sự tham đắm qua chuyện thèm khát chung đụng xác thịt, nghiện ngập 
rượu chè, ma túy, bài bạc,... để lắp đầy khoảng trống, cảm giác cô đơn này. Nhu yếu tích luỹ 


+ L) 


của cải, tiền bạc cũng là để bảo đảm một tương lai cho “cái Tôi” này. 

(6) Sợ hãi: Tương tự như thế, vì nghĩ răng bạn có một “Cái Tôi biệt lập với người khác 
và thê giới chung quanh” nên bạn đâm ra sợ chết, sợ bệnh tật, sợ đánh mât tiêng tăm, đánh 
mât tải sản... của mình. 

(7) An nhiên tự tại là thứ bạn không thể thâu tóm hoặc đánh mắt được: Vì an nhiên tự 
tại chính là bản chât chân thực của bạn, là một cái gì bạn đã luôn săn có ở bên trong, nên bạn 
không thê thâu tóm hoặc đánh mật như là một vật gì ở bên ngoài bạn như tiên bạc, tài sản, địa 
vị xã hội... 


24 


Chương VỊ 
CHÁP NHẠN VÀ XUÔI THUẬN 


Lúc nào bạn đã sẵn sàng, hãy nhìn vào nội tâm mình xem thử, trong giây phút này, bạn 
có đang vô thức tạo thêm những bất đồng, xáo trộn giữa bên trong và bên ngoài bạn, giữa 
những tình huống trong đời sống của mình, bạn đang ở đâu, đang tiếp xúc với ai, bạn đang 
làm gì, những cảm xúc hoặc ý nghĩ gì mình đang có? Bạn có cảm thấy đớn đau khi cứ khăng 
khăng khước từ, hay chống đối những gì đang hiện diện trong phút giây này? 

Khi bạn nhận thức THẾ điều này, bạn sẽ nhận ra rằng mình có tự do để buông bỏ sự 
phản kháng một cách vô vọng, trạng thái thường xuyên có sự xung đột, đấu tranh ở nội tâm, 
với những gì đang hiện diện trong phút giây này. 


§ 

Thông thường mỗi ngày, nếu bạn cần thốt lên thành lời về thực trạng nội tâm của mình, 
bạn có muốn thốt lên: “Trời ơi, tôi không hề muốn đối diện với một tình trạng tôi tệ như thế 
này”? Bạn cảm thấy thế nào khi không chấp nhận tình trạng của bạn trong lúc đó — đang bị 
kẹt xe, đang trong giờ làm việc ở cơ quan, đang ngồi đợi một chuyến bay ở phi trường, hay 
bận giao tiếp với ai đó? 

Dĩ nhiên có những nơi đáng cho bạn phải rời xa — và có khi, đó là điều thích hợp nhất 
bạn cần làm lúc đó. Nhưng nhiều lúc, rời xa nơi bạn đang có mặt là một điều bạn không thể 
làm được. Trong những trường hợp này, thái độ “Tôi không muốn giáp mặt với một hoàn 
cảnh như thế này!” là một điều không những vô bổ, mà còn có tính chất băng họai. Vì thái độ 
đó làm cho bạn và những người chung quanh bạn khổ sở. 

Người đời có câu: “ĐI đâu thì ở đó!”. Nói một cách khác: Bạn đang hiện diện ở nơi này. 
Luôn luôn như thế. Có gì khó khăn đâu khi bạn phải chấp nhận điều này? 

§ 

Bạn có cần phải phê phán mỗi cảm nhận từ giác quan hay mỗi kinh nghiệm của mình? 
Bạn có cần phải có một quan hệ có tính chất phản kháng, ¿Jích hoặc không thích với đời sông, 
nơi mà bạn luôn liên tục có sự bất đồng với hoàn cảnh và với những người khác? Hay đó chỉ 
là một thói quen lâu đời, khó bỏ ở trong bạn? Bạn sống n nhiên tự tại, không phải bằng cách 
bạn phải làm một cái gì đó, nhưng bằng cách bạn cho phép những gì đang hiện hữu trong phút 
giây này được như nó đang là, mà không có sự chống đối. 


Thói quen chống đối hay phản kháng ở trong bạn chỉ làm cho ngã của bạn mạnh 
hơn”). Thái độ chấp nhận sẽ làm cho tự ngã của bạn suy yếu đi. Bản ngã, sự đồng hóa một 
cách sai lầm của bạn với hình tướng” ), không thê sống sót khi bạn có thái độ chấp nhận mọi 
VIỆC. 

§ 


“Tôi bận lắm!”. Vâng, nhưng những việc bạn đang làm ấy có chất lượng không? Lái xe 
đến nơi làm việc, nói chuyện với người thân, sử dụng máy vi tính, giặt giũ, mua sấm,... và 
hàng trăm thứ khác mà bạn cân làm trong ngày. Bạn có thực sự có mặt trong khi làm những 
công việc đó? Bạn làm những việc ấy trong trạng thái chấp nhận hay chống đối? Chất lượng, 
sự có mặt để thưởng thức công việc, và /há¡ độ chấp nhận khi làm những công việc, đó mới 
chính là điều quyết định sự thành công hay thất bại của bạn trong đời sống, chứ không phải 
bao nhiêu nỗ lực mà bạn đã đồ vào những công việc đó. Nỗ lực ám chỉ sự căng thắng và có 
cái gì như quá sức để đạt đến một mục tiêu, một kết quả nào đó ở tương lai. Bạn thử nhìn sâu 
để nhận ra có một sự chống đối, dù nhỏ nhặt đến mức nào, ở trong mình về những gì bạn đang 
cần phải làm? Đó chính là chồng đối đời sống, do đó bạn không thể nào thực sự có được sự 
thành công. 


22x) 


Khi bạn nhận ra sự chống đối này ở bên trong, bạn có muốn buông bỏ thái độ chống đối 
đó và hết lòng với những gì bạn đang làm? 
§ 
“Làm hết lòng mỗi việc!” như lời một vị thiền sư, chính là tinh yếu của Thiên tập. 
Làm hết lòng mỗi việc có nghĩa là đặt hết tâm ý vào những gì bạn đang làm. Đây chính là thái 
độ làm việc một cách nhu thuận, không chống đối — một thái độ làm việc đầy năng lực. 


§ 
Thái độ chấp nhận những gì đang xảy ra giúp bạn đi sâu vào một trạng thái sâu lắng, nơi 
mà cảm nhận nội tại và cảm nhận về tự thân của bạn không còn phụ thuộc vảo thái độ phê 
phán về “Tốt” hay ““Xâu” của trí năng. 


Khi bạn chấp nhận một cách hân hoan đối với “những gì đang hiện hữu” trong đời sống, 
khi bạn chấp nhận giây phút này nguyên vẹn như nó đang là, bạn có thể cảm nhận được một 
cảm giác thật khoảng đạt, thanh thoát và an tịnh ở nội tâm. 


Trên bề mặt, bạn có thể cảm thấy vul khi trời nắng ráo, và ít vui khi trời mưa g1ó; bạn có 
thể cảm thấy mừng vui khi trúng số độc đắc, và khổ sầu khi mất hết tài sản. Nhưng dù thế 
nào, những niềm vui hay nỗi buồn như thế không thể xáo trộn tâm hồn bạn được lâu. Vì 
những thứ ấy chỉ như những đọt sóng gợn trên bề mặt sự Hiện Hữu của bạn. Vì chiều không 
gian sâu lắng ở trong bạn không bao giờ bị khuấy động, dù cho có những giông bão đang xảy 
ra ở bên ngoài. 

Chấp nhận một cách hân hoan “những gì đang hiện hữu” làm hé mở một chiều không 
gian sâu lắng ở trong bạn, không phụ thuộc vào những điều kiện ở bên ngoài hay những thay 
đổi lên xuống thường xuyên của những ý tưởng và cảm xúc bên trong. 

§ 

Chấp nhận vô điêu kiện trở thành dễ dàng hơn khi bạn nhận thức sự chóng tàn và phôi 
pha của mỗi kinh nghiệm, khi bạn hiểu rằng thê giới này không thê mang đến cho bạn một cái 
gì trường cửu. Từ đó, bạn tiếp tục gặp gỡ người khác, tiếp xúc với những kinh nghiệm và hi 
hoạt, nhưng không còn bị bó buộc bởi lòng ham muốn và sợ hãi của một cái Tôi riêng rẽ 2t”), 
Hay nói một cách khác, bạn không còn muốn đòi hỏi hoàn cảnh, người khác, nơi chỗn hay 
biến cố gì để giúp bạn thỏa mãn hay vui sướng. Tính phôi pha và bất toàn của mọi chuyện 
được phép bộc lộ, phơi bày một cách hiền nhiên. 


Điều tuyệt VỜI nhất là khi bạn không còn áp đặt một yêu cầu khó thê thỏa mãn nữa thì 
mỗi hoàn cảnh, mỗi con người, mỗi nơi chốn hay biến cô đều trở thành một cái gì không 
những rất thích thú mà còn rất hài hòa và yên lắng. 


§ 


Khi bạn hoàn toàn chấp nhận giây phút này, khi bạn không còn tranh cãi với những gì 
đang có mặi, khuynh hướng suy tư sẽ giảm dần và thay vào đó bằng một sự trầm tĩnh rất sáng 
suốt. Bạn hoàn toàn có mặt, nhưng trí năng ở trong bạn không còn diễn dịch, phê phán hay 
dán nhãn hiệu lên giây phút này. Trạng thái không-chống-đối nội tại này sẽ mở ra cho bạn 
tiếp xúc với một tâm thức chưa bị điều kiện hóa; thứ tâm thức lớn lao hơn tất cả những gì trí 
năng của con người có thê hình dung được. Sự thông thái mênh mông này từ đó có thể biểu 
hiện qua chính bạn và giúp bạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên, khi bạn buông bỏ sự 
chồng đổi nội tại, bạn thường nhận ra rằng những hoàn cảnh mà mình đang gặp phải sẽ được 
thay đối theo một chiều hướng tích cực. 


§ 


Tôi có đang nói rằng “Bạn hãy thưởng thức và vui sướng với phút giây này”? Không. 
??{ 


Tôi chỉ nói: Hãy cho phép giây phút này được “như nó đang là”! 
§ 


26 


Chấp nhận hoàn toàn là chấp nhận những gì đang hiện hữu trong giây phút này, mà 
không phải là chấp nhận những thêu dệt, những bi kịch,... qua đó bạn điên địch giây phút này 
rôi cô găng, bó buộc mình phải quy hàng phút giây hiện tại. 


Ví dụ, bạn đang bị khuyết tật và không thể đi lại bình thường như trước đây. Hoàn cảnh 
của bạn hiện giờ đang như thê. 


Nhưng trí năng bạn đang cố vẽ vời thành một bi kịch rằng: “Cuộc đời tôi sao khốn nạn 
thế. Tôi phải trở thành một phế nhân! Cuộc đời đối xử với tôi quá bất công và bạc bẽo. Tại 
sao tôi lại luôn gặp phải những tai ương, bất hạnh như thế này?”. 


Bạn có thê chấp nhận giây phút này y như nó đang là và không để mình lầm lẫn với b¡ 
kịch đau thương") mà trí năng luôn muốn tạo dựng nên? 


Sự cháp nhận hoàn toàn chỉ xảy ra khi nào bạn không còn thiết đên câu hỏi “Tại sao 
điêu bât hạnh này lại luôn xảy đên cho tôi?”. 


§ 


Ngay cả trong những tình huống thật bi đát, không dễ gì chấp nhận được, , cũng luôn â ân 
giấu một mục đích tốt đẹp, sâu xa cho bạn, vì bên trong mỗi tai họa đều chứa săn mầm mống 
những ân sủng của vũ trụ. 


Từ xưa đến nay, có nhiều người đã từng đương đầu với những mất mát lớn lao, bịnh tật, 
lưu đày, hoặc đợi chờ cái chết đến, nhờ chấp nhận được những-điều- không- thê-chấp-nhận- 
được, nên họ đã tìm ra được “sự yên lắng vượt lên trên những hiểu biết thông thường ở trên 
đòi”. 

Chấp nhận những-gì-khó-thê-chấp-nhận-được chính là nơi phát sinh những ân sủng lớn 
lao nhất trên đời này. 


§ 

Có những hoàn cảnh mà chúng ta không thể tìm được đáp án. Vì đời sống lúc đó không 
còn phù hợp với bạn nữa. Hoặc khi có một người đang có khó khăn tìm đến bạn đề được giúp 
đỡ, nhưng bạn phải bó tay vì không biết phải nói hay làm một điều gì. 

Chỉ khi nào bạn chấp nhận toàn diện rằng tôi thực không biết phải làm gì, bạn sẽ thôi 
vật lộn để cô tìm ra một đáp án từ đầu óc Suy tư rất giới hạn của mình, thì đó là khi một chiều 
không gian thông thái rộng lớn hơn có thể hoạt động qua bạn. Và ngay cả những ý tưởng của 
bạn lúc bấy giờ cũng trở nên hữu ích hơn, vì sự thông thái sâu rộng đó có thể thâm thấu qua 
suy tư và làm cho những suy tư ấy trở nên hứng khởi hơn. 


Đôi khi chấp nhận hoàn toàn có nghĩa là thôi không còn cô gắng muốn biết một điều gì 
nữa, và frở nên thoải mái trong tình trạng răng bạn không biết hết mọi chuyện. 


§ 

Bạn có biết người nào đó mà mục tiêu duy nhất trên đời hình như là để tự gây khổ cho 
bản thân và cho những người chung quanh, sống như chỉ để gieo rắc khổ đau? Hãy tha thứ 
cho người ấy, vì họ cũng là một phần của quá trình tỉnh thức của tâm thức nhân loại. Họ đóng 
vai trò đại biểu cho sự gia tăng cường độ của sự bệnh họan, điên rồ của tâm thức tự ngã, biểu 
hiện của một trạng thái không chấp nhận hoàn toàn. Đây không phải là một cái gì dính líu cho 
riêng bạn đâu. Đây cũng không phải là bản chất chân thực của họ. 


§ 
Chấp nhận vô điều kiện, ta có thể nói rằng đó chính là một sự chuyên hướng ở bên trong 
bạn, từ trạng thái chồng đổi sang trạng thái cháp nhận, từ thái độ “Không bao giờ!” thành “Ư, 
cũng được”. 


25YI 


Khi bạn chấp nhận hoàn toàn mọi việc, cảm nhận về chính mình chuyền hướng từ trạng 
thái tự đồng hóa mình với một phản kháng hay phê phán của lý trí, sang một trạng thái 
khoáng đạt, có nhiều không gian chung quanh sự phản kháng hay sự phê phán. Đó là sự 
chuyền hướng từ trạng thái tự đồng hóa mình với hình tướng — ý tưởng hay cảm xúc của mình 
— sang trạng thái an nhiên tự tại và nhận thức rằng mình chính là tâm thức khoáng đạt, mình 
chính là Tâm khi không còn bị vướng mắc bởi một hình tướng nào. 


§ 
Những gì bạn đã chấp nhận hoàn toàn sẽ đem bạn đi vào trạng thái tĩnh lặng, ngay cả 
với những gì trước đây bạn đã không thê châp nhận. 


§ 
Hãy để cho đời sống được xảy ra. Hãy để cho đời sống được tự nhiên như nó đang là. 


(1) Sự phản kháng một cách vô vọng: Giả sử như bạn đang bất đồng với người thân 
trong gia đình, thay vì phản kháng với tình trạng này hay với tính tình hoặc cách cư xử của 
người ây thì bạn hãy chấp nhận răng: írong giây phú này người ây đang như thế, tánh tình và 
cách cư xử của người ây đang như thế, quan hệ của bạn với người đó đang như thế,... từ đó 
bạn sẽ có không gian đề nhìn sâu, chiêm nghiệm xem tất cả những gì đã xảy ra, nguyên do 
chính là gì,... từ đó bạn mới biết mình cần làm gì, về phía mình, để thay đổi tình trạng. Tránh 
rơi vào thái độ thụ động, mong đợi rằng người kia phải thế này, thế kia thì mình mới hành 
động. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, im lặng nhưng không hề phản kháng là điều nên làm 
để giúp cho tình trạng căng thắng được lắng yên lại và sau đó, vấn đề của bạn sẽ có nhiều cơ 
may được hóa giải. 


(2) Thói quen chống đối hay phản kháng ở trong bạn chỉ làm cho tự ngã của bạn mạnh 
hơn: Khi bạn chống đối hay phản kháng một điều gì thì trong vô thức bạn ngụ ý rằng “Tôi 
đúng, người kia sai” hoặc “người ấy rất xấu, tôi tốt”. Làm như thế thì vô tình làm cho tự ngã, 
cảm nhận về “cái Tôi” rất sai lầm ở trong bản thân ta càng mạnh hơn. 


(3) Bản ngã, sự đồng hóa một cách sai lâm với hình tướng: Khi đã mắc phải cái nhìn sai 
lầm về bản ngã thì đồng thời bạn không thê tránh được chuyện đồng hóa sai lầm với những 
biểu hiện của hình tướng như giới tính của bạn (nam hay nữ), chủng tộc, màu da, quốc tịch, 
địa vị trong xã hội, nghề nghiệp, tài sản,... ngay cả đến tính tình, cách suy tư, quan điểm; thói 
quen trong cách ăn uông, trong chuyện tình dục,... đều là những biểu hiện của hình tướng. 
Những hình tướng đó không thể tồn tại khi bạn có thái độ chấp nhận mọi việc. 


(4) Làm hết lòng mỗi việc: Khi đang ăn, bạn tập cho mình chỉ để ý đến chuyện ăn mà 
không bận tâm suy nghĩ, tính toán đến những chuyện gì khác trong khi ăn. Khi nghỉ ngơi, bạn 
thực tập để có sự nghỉ ngơi hoàn toàn mà không suy nghĩ vẫn vơ gì khác. 


(5) Cái Tôi riêng rẽ: Tức là tự ngã sai lầm ở trong chúng ta. Bạn không còn bị bó buộc 
và sợ hãi vì bạn nhận thức được rằng cảm nhận về cái Tôi riêng rễ ây là một cái gì giả dối, sai 
lầm. 

(6) Bi kịch đau thương: Khi vô thức, bạn để cho bản ngã của mình thêu dệt, vẽ vời 
những gì đang xảy ra thì mỗi chuyện không may xảy ra đều dễ trở thành một bi kịch. Ví dụ 
bạn đã ly hôn, đừng để cho trí năng — tức bản ngã — của mình tạo nên cách suy nghĩ rằng mình 
là “một người bị ruồng bỏ”. Ai hỏi thì bạn chỉ cần trả lời “Vâng, chúng tôi đã ly hôn với nhau 
được mấy năm rồi” hoặc “Tôi và nhà tôi đã không còn chung sống với nhau”. 


28 


Chương VII 
THIÊN NHIÊN 


Chúng ta cần đến thiên nhiên không những để sống còn. Mà chúng ta còn cần đến thiên 
nhiên để giúp ta tìm về nhà, về với nguồn cội, quê hương của mình, thoátra khỏi ngục tù của 
chính trí năng tạo ra ở trong mình. Chúng ta rất dễ đi lạc vào những toan tính, dự án, suy tư ở 
trong đầu — đánh mất mình trong mê hồn trận của những vấn đề rắc rối do chính mình tạo ra. 

Chúng ta đã quên những gì mà một tảng đá, một thân cây hay một con thú vẫn còn biết. 
Chúng ta đã quên mắt sự an nhiên tự tại — chỉ để được ở yên, sông với chính mình, có mặt với 
đời sống: Bây Giờ và Ở Đây. 


§ 

Khi nào bạn chú tâm đến thiên nhiên, hay bất cứ một cái gì hiện hữu trong đời sống mà 
chưa bị xáo trộn, ô nhiễm bởi con người, đó là lúc bạn bước ra khỏi ngục tù của khái niệm, 
của suy tư, và ở một mức độ nào đó, tham dự vào trạng thái liên hợp với an nhiên fự tại, trong 
đó mọi thứ vẫn còn tồn tại một cách tự nhiên. 

Đặt sự chú tâm của mình khi bạn đang nhìn vào một hòn sỏi, một thân cây, hay một con 
thú không có nghĩa là bạn sy f về cái đó, nhưng chỉ đơn thuần đặt sự chú tâm vào vật đó, và 
giữ vật đó trong ý thức của mình. 

Một cái gì đó như là tinh túy, linh hồn của vật ấy sẽ truyền sang bạn. Lúc đó bạn có thể 
cảm nhận được sự yên tĩnh sâu lắng của vật đó, và khi làm như thế, sự yên tĩnh sâu lắng đó 

cũng sẽ phát sinh ở trong bạn. Bạn sẽ cảm nhận được sự sâu lắng của vật đó trong trạng thái 
an nhiên tự tại — hoàn toàn đồng nhất với những gì đang hiện diện và nơi những thứ ây đang 
xảy ra. Khi nhận thức được điều này, bạn cũng đạt đến một sự thư thái sâu lắng ¿ ở trong mình. 


§ 

Khi đi dạo hay nằm nghỉ ở những nơi như trên núi hay ngoài bãi biển, hãy tôn trọng 
thiên nhiên băng cách có mặt ở nơi đó hoản toàn. 

Hãy yên lắng. 

Nhìn. 

Lắng nghe. 

Nhìn cho kỹ để thấy rằng mỗi thân cây, mỗi ngọn cỏ, chim choc và muông thú,... đều 
an nhiên với chính nó. Không giống như con người, có cây hay muông thú không tách mình 
làm thành hai mảnh. Chúng không sống với những ảo tưởng, tự tạo ra ở trong đầu như con 
người, nên chúng không cân phải quan tâm, cô găng bảo vệ và bồi đắp cho nhân cách, hay 


khái niệm về một “ “cái Tôi” không-có-thật đó. Con nai rất thoải mái được là một con nai. Một 
cành hoa thủy tiên rất thoải mái được là một cành hoa thủy tiên. 


Mọi thứ trong thiên nhiên không những rất thoải mái với chính nó và chúng còn rất 
thoải mái với môi trường chung quanh. Vì chúng chưa hề tự tách mình ra khỏi cơ cấu tổng thể 
của vũ trụ băng cách tuyên bố một sự hiện hữu có tính cách biệt: “Tôi” và phần còn lại của vũ 
trụ, không dính gì với tôi. 


Lặng ngắm thiên nhiên có thể giúp cho bạn thoátra khỏi cái “Tôi” đó, phần tử đã tạo nên 
vô vàn khô đau và hệ lụy cho bạn. 


§ 


Hãy có ý thức ôm trọn những âm thanh của thiên nhiên — tiếng sột soạt của lá cây ở tron 
gió, tiếng mưa rơi, tiếng nỉ non của côn trùng, giai điệu của tiếng chim hót lúc bình minh. Hãy 
đặt trọn vẹn con người mình vào động thái lắng nghe. Vì ngoài âm thanh kia, còn có một cái 
gì to lớn hơn: Một cái gì thiêng liêng, không thể hiêu được bằng suy tư. 


ĐÀO 


§ 

Bạn không phải là người đã tạo ra thân thể này của bạn, và bạn cũng không có khả năng 
điều khiển những chức năng phức tạp trong cơ thê. Vì có sự điều khiển của một sự thông thái 
rộng lớn hơn trí óc của con người. Sự thông thái đó cũng nuôi sống vạn vật trong vũ trụ. Bạn 
có thể tiếp chạm được với Cái Biết này bằng cách ý thức trường năng lượng bên trong cơ thể 
mình, bằng cách cảm nhận sức sống, sự có mặt rộn ràng của sự sống ở trong cơ thê mình. 


§ 


Sự nô đùa và vui vẻ của một con chó. Lòng thương, đức tính trung thành với chủ, và 
thái độ lúc nào cũng sẵn sảng chảo đón đời sống của con chó rất tương phản với trạng thái nội 
tâm của người chủ — trầm uất, bất an, gánh nặng của đời sống, chìm đắm trong suy tưởng, 
không có mặt trong phút giáy và nơi chốn duy nhất của đời sống: Bây Giờ và Ở Đây. Ta có 
thê tự hỏi: Sống chung với con người như thế, năm này qua tháng nọ, làm thế nào mà con chó 
vẫn còn giữ được sự sáng suốt và vui vẻ với chủ? 


§ 

Khi bạn chỉ nhìn thiên nhiên qua lý trí, qua suy tư, bạn không thể cảm nhận được sức 
sống, sự an nhiên tự tại. Bạn chỉ nhìn thấy hình tướng mà không cảm nhận được sự sống từ 
trong những hình tướng bên ngoài này — sự bí mật thiêng liêng của đời sống. Suy tư luôn 
giảm thiêu thiên nhiên, biến nó thành một món hàng để trao đối, làm lợi, hay đề tích lũy kiến 
thức. Khu rừng nguyên thủy sẽ trở thành những nơi khai thác gỗ; chim chóc trở thành một 
công trình nghiên cứu; đồi núi chỉ còn là một hầm mỏ đề khai thác... 

Khi bạn tìm hiểu thiên nhiên, hãy để cho trạng thái không suy fz, trạng thái vắng bặt 
những ý tưởng quấy nhiễu"), có đủ không gian để thê hiện. Khi bạn tìm đến thiên nhiên như 
thế này, thiên nhiên sẽ thân thiện với bạn và sẽ tham dự vào quá trình chuyền hóa tâm thức 
của nhân loại và tâm thức của hành tính này. 


§ 


Hãy nhìn bông hoa xem chúng có mặt và châp nhận đời sông sâu sắc như thê nào 


§ 

Những cây cỏ mà bạn đang có quanh nhà — có bao giờ bạn thực sự nhìn rõ chúng? Có 
bao giờ bạn cho phép những thứ quá quen thuộc nhưng rất bí ân đó dạy cho bạn về bí mật của 
đời sông? Bạn có bao giờ lưu ý đến sự tĩnh lặng sâu lắng của các loài cây cỏ này? Lưu ý đến 
trường không gian yên tĩnh bao bọc quanh chúng? Phút giây bạn chú tâm đến sự yên tĩnh và 
an bình tỏa ra từ cây cỏ, đó là lúc loài thực vật này trở thành bậc thầy của bạn. 


§ 

Nhìn ngắm một con thú, một bông hoa, một thân cây và nhận ra cách mỗi thứ buông thư 
trong trạng thái an nhiên tự tại. Mỗi thứ đúng là chính nó. Mỗi thứ đều có một phẩm cách, 
một sự trong trăng và thiêng liêng. Tuy nhiên, để bạn có thể nhìn ra được điều này, bạn cần 
phải vượt lên những thói quen đặt tên, dán nhãn hiệu. Phút giây bạn vượt lên trên những nhãn 
hiệu của trí năng, bạn có thể cảm nhận được một chiều không gian mà bạn không thể nói 
thành lời, không thể nắm bắt bằng suy tư hay cảm nhận qua giác quan. Có một sự hòa điệu, 
một cái gì rất thiêng liêng thắm đẫm khắp thiên nhiên và cả ở trong bạn. 


§ 


Không khí mà bạn đang thở chính là thiên nhiên, cũng như quá trình hít thở của bạn 
cũng chính là thiên nhiên. 


6) 


Hãy chú tâm vào hơi thở và nhận ra răng bạn không phải là người làm cho hơi thở xảy 
ra. Nhưng đó chính là hơi thở của thiên nhiên, của vũ trụ. Nếu quả thực bạn phải nhớ để mà 
thở thì bạn sẽ chết rất nhanh chóng (vì bạn thường xuyên quên mất hơi thở của mình), và nếu 
bạn cố ngừng hơi thở lại thì thiên nhiên sẽ luôn luôn thắng bạn. 


30 


Bạn nối lại sợi dây liên lạc với thiên nhiên một cách thân thiết và mạnh mẽ khi bạn trở 
nên j uc hơi thở của mình”) và học cách giữ cho tâm ý của mình có mặt trong khi thở. Đây 
là một thực tập sâu sắc và có tính trị liệu rất cao. Vì thực tập này giúp chuyển dịch tâm thức 
của bạn từ thế giới của khái niệm, suy tư phiến diện sang thế giới rộng rãi, khoáng đạt của tâm 
thức trong sáng, nguyên vẹn, chưa bị điều kiện hóa. 


§ 


Bạn cần thiên nhiên như cần một người thầy giúp bạn nối lại sợi dây liên lạc với đời 
sống. Bạn rất cần đến thiên nhiên, ngược lại, thiên nhiên cũng rất cần bạn. 


Bạn không bao giờ tách biệt khỏi thiên nhiên. Vì tất cả chúng ta đều là một phần căn 
bản của Sự Sống duy nhất được biêu hiện thành muôn hình, muôn vẻ khắp vũ trụ, những hình 
tướng liên hệ một cách mật thiết với nhau. Khi bạn nhận ra sự thiêng liêng, vẻ đẹp, sự tĩnh 
lặng sâu thắm và _uy nghĩ ở trong I mỗi bông hoa, mỗi thân cây, mỗi cọng cỏ, bạn sẽ làm cho 
mỗi bông hoa, mỗi thân cây và mỗi cọng cỏ có giá trị hơn. Qua nhận diện, và ý thức của bạn 
mà thiên nhiên cũng nhận thức được chính tự thân mình. Nhờ bạn mà thiên nhiên nhận ra 
được vẻ đẹp và sự thiêng liêng của chính nó. 


§ 
Có một không gian im lắng rộng lớn ôm trọn lấy thiên nhiên trong vòng tay mình. 
Không gian im lặng ây cũng ôm trọn cả bạn nữa. 


§ 

Chỉ khi nào bạn thực sự trong lắng ở bên trong thì bạn mới tiếp xúc được với thế giới im 
lắng của đất đá, cỏ cây và muông thú. Chỉ khi nào trí năng ồn ào của bạn đã lắng xuống thì 
bạn mới có thê tiếp xúc được với thiên nhiên ở một mức độ sâu hơn và vượt lên được cảm 
giác cách biệt tạo nên bởi thói quen suy tưởng quá độ của mình. 


Thói quen suy tư chỉ là một giai đoạn phát triển cần thiết của con người. Thiên nhiên 
hiện hữu trong một trạng thái im lắng tinh khiết trước khi suy tư phát sinh. Cỏ cây, bông hoa, 
chim chóc, đất đá không hề ý thức được vẻ đẹp và tính chất thiêng liêng của chính nó. Khi 
con người trở nên im lắng, họ vượt lên trên những suy tư. Có một chiều không gian mới của 
sự thông thái, của ý thức vượt lên trên những suy tư. 


Thiên nhiên có thể mang lại cho bạn sự tĩnh lặng. Đó là một món quà thiên nhiên dành 
riêng cho bạn. Khi bạn nhận thức được điều này và sát cánh với thiên nhiên trong trạng thái 
tĩnh lặng, trường tĩnh lặng ấy trở nên thâm thấu với ý thức của bạn. Đó là món quà mà bạn 
hiến tặng cho thiên nhiên. 


Vì thông qua bạn mà thiên nhiên có ý thức về chính mình. Thiên nhiên đã luôn trông 
chờ điêu nảy ở con người trong suôt hàng triệu năm nay. 


(1) Trạng thái không suy tư, trạng thái vắng bặt các ÿ tưởng quấy nhiễu: Đây là trạng 
thái Không Tâm, rỗng rang, vắng lặng ở trong Thiền. Trạng thái này thường xuyên xuất hiện 
như những khe hở giữa hai ý tưởng ở trong đầu bạn. Do đó những khi trong bạn có trạng thái 
an ồn, trong lắng này, hãy thưởng thức trạng thái an nhiên tự tại ây trước khi thói quen suy tư 
bận rộn, lo nghĩ cũ ở trong bạn trở lại, chiếm hữu toàn bộ tâm tư của bạn. 

(2) Hãy nhìn những bông hoa kia, xem chúng có mặt và chấp nhận đời sống sâu sắc 
nhự thể nào: Tương tự như thể, Chúa Jesus cũng đã từng nói: “Con hãy nhìn những bông hoa 
huệ kia, chúng không loay hoay mà cũng chắng nhọc nhăn”, có nghĩa là chúng an trú trong 
trạng thái an nhiên tự tại. 

(3) Ý thức hơi thở của mình: Đây chính là phương pháp Thiền tập trong đó bạn chú tâm 
đến hơi thở của mình. Đang thở vào thì bạn biết là mình đang thở vào. Đang thở ra thì biết là 


3l 


mình đang thở ra. Đó gọi là thực tập để có ý thức về hơi thở của mình. Nhờ tập như thế lâu 
ngày, sự chú tâm ở trong bạn càng ngày càng vững mạnh hơn. Do đó bạn dễ dàng nhận ra 
những gì đang xảy ra ở trong bạn hoặc chung quanh bạn. Điều này sẽ giúp cho bạn đễ dàng 
nhận diện những thói quen, những cách suy nghĩ tiêu cực mà trước đây bạn chưa hề nhận ra. 
Từ đó giúp cho bạn có cơ hội chuyên hóa những thói quen cũ này. 


K2 


Chương VIII 
QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VÀ NGƯỜI 


Chúng ta thường quá vội vàng khi có ý phê phán hay kết luận về người khác. Vì điều 
này làm cho bản ngã của bạn được thỏa mãn khi bạn dán nhãn hiệu cho người khác, gán cho 
họ một tắm căn cước của khái niệm, để bạn có thể hiển nhiên phán xét về người đó. 

Mỗi con người khi sinh ra, cách suy tư và hành xử, trong một khía cạnh nào đó, đã bị 
tiêm nhiễm những thói quen và cách suy nghĩ tiêu cực — bởi di truyền cũng như kinh nghiệm 
sống thuở ấu thời cũng như môi trường văn hóa của người đó. 

Nhưng đó không phải là bản chất chân thật của họ, mà chỉ là những biểu hiện đã bị tha 
hóa. Cho nên khi bạn có ý phán xét một người, bạn đã nhằm lẫn những khuôn mẫu, thói quen 
trong cách cư xử đã bị tha hóa của họ với bản chất chân thật của họ. Khi bạn hành xử như thế 
thì chính bạn cũng rơi vào lỗi cư xử vô thức theo một thói quen đã bị tha hóa lâu đời. Bạn đã 
tạo ra cho người đó một tấm căn cước của khái niệm, và tâm căn cước giả tạo đó trở thành 
ngục tù, không những cho người kia mà cả cho chính bạn. 


Buông bỏ sự phán xét về người khác không có nghĩa là bạn không còn nhìn thấy những 
gì người đó làm. Điều này có nghĩa là bạn nhận ra lối hành xử của họ như là biểu hiện của sự 
tha hóa mà bạn đã nhìn rõ và chấp nhận. Và trong tình trạng đó, bạn sẽ không tạo nên một 
nhân cách nào cho người đó cả. 

Điều này giải thoátbạn và cả người kia khỏi sự đồng hóa mình với tình trạng, với hình 
tướng, và với suy tư. Từ đó bản ngã bạn không còn khống chế quan hệ của bạn. 


§ 
Lúc nào bản ngã của bạn còn khống chế cuộc đời bạn, thì hầu hết những suy tư, tình 
cảm và cách hành xử của bạn đêu sẽ phát sinh từ những thèm khát và sợ hãi. Do đó trong 
quan hệ, bạn sẽ có nhu yêu hoặc e ngại một điêu gì từ phía người kia. 


Có thê là bạn cần những lạc thú trong cảm xúc hoặc sự lợi lộc về vật chất, được công 
nhận, ngợi khen hay gây được chú ý hoặc cảm nhận về chính mình được củng cô thêm qua sự 
so sánh, qua thành đạt cá nhân, rằng bạn có nhiều tài sản, địa vị, hoặc kiến thức hơn người 
kia. Nhưng nhiều khi bạn lo sợ rằng sự thật có thẻ lại là điều trái ngược (tài sản, địa vị, kiến 
thức,... của bạn không bằng người kia), và trong một khía cạnh nào đó sẽ làm giảm thiểu cảm 
nhận về tự thân của bạn. 


Khi bạn để cho phút giây hiện tại làm tâm điểm của sự chú tâm của bạn — thay vì chỉ là 
một phương tiện để cho bạn đạt được một mục đích nào đó — bạn sẽ vượt qua bản ngã của 
mình và vượt lên trên sự thôi thúc muốn lợi dụng người khác như một phương tiện để bạn đạt 
được mục đích riêng tư của bạn, cứu cánh ây chỉ là để làm mạnh thêm bản ngã, làm mạnh hơn 
cảm nhận về tự thân mình trên sự mất mát, thua thiệt... của người khác. Chỉ khi nào bạn để sự 
chú tâm toàn diện của mình vào bất kỳ một người nảo mà bạn tiếp xúc, bạn sẽ loại trừ được 
quá khứ và tương lai ra khỏi mối quan hệ của bạn. Khi nào bạn hoản toàn có mặt với bất kỳ 
một người nảo mà bạn tiếp xúc, bạn sẽ loại trừ tắm căn cước của khái niệm mà bạn đã tạo ra 
cho người đó — tức là những suy diễn của bạn về bản chất của họ và những gì người đó đã làm 
trong quá khứ - và từ đó bạn có khả năng giao tiếp với người đó mà không bị sự chỉ phối của 
tâm thức tự ngã của sợ hãi hay mong cầu ở trong bạn. Chìa khóa trong chuyện này chính là sự 
chú tâm tức là sự Im lắng một cách tỉnh táo. 


Thật tuyệt vời biết bao khi bạn vượt lên trên những ham muốn và sợ hãi trong quan hệ 
luyến ái của bạn”. Tình yêu chân chính không hề ham muốn hay sợ hãi bất kỳ một cái gì. 


§ 


33 


Nếu bạn có một quá khứ giống như người bạn của mình, một mối khổ đau như thế, một 
tâm thức như thế, bạn sẽ suy nghĩ và hành xử giống hệt như người ấy. Khi nhận thức được 
điều này, bạn sẽ phát sinh lòng tha thứ, cảm thương và tìm lại được sự an ồn trong tâm hồn 
mình. 


Tự ngã của bạn không bao giờ muốn nghe điều tôi vừa nói này, vì khi tự ngã không còn 
phản ứng và luôn cho mình là đúng, tự ngã của bạn sẽ dần dần bị suy yếu. 


§ 


Khi bạn tiếp đón bất kỳ một người nào đi vào trong Phút Giây Hiện Tại như một vị 
khách quý, khi bạn cho phép mỗi người được tự nhiên, người đó sẽ bắt đầu thay đồi. 


§ 

Tìm hiểu bản chất của một người khác, bạn đâu cần phải biết gì về zgưởi đó — như quá 
khứ, lịch sử cá nhân, hay những câu chuyện về cuộc đời của họ. Chúng ta nhằm lẫn những 
điều ta biết về người đó với sự hiểu biết sâu xa về bản chất của họ — một cái Biết không thuộc 
về khái niệm thông thường. Biết bề ngoài về một cái gì và sự hiểu sâu, thấu triệt là hai điều 
hoàn toàn khác nhau. Một cái thì thuộc về hình thức, còn cái kia thì thuộc về bản chất. Một 
cái thì vận hành bằng suy tư, cái kia thì vận hành qua sự im lắng. 


Sự hiểu biết có tính chất tri thức về một khía cạnh nào đó của một người thì rất hữu ích 
cho những gì có tính thực tiễn. Trong lĩnh vực này, chúng ta không thê không cần sự hiểu biết 
có tính chất tri thức đó. Nhưng khi loại hiểu biết bề ngoài này trở thành phương thức chính 
trong khi giao tiếp thì không những nó sẽ trở nên một cái gì đó rất giới hạn, mà có khi còn trở 
nên nguy hại cho quan hệ của bạn nữa. Suy tư và khái niệm tạo nên một bức tường giả tạo, 
một sự ngăn cách không cần thiết giữa người với người. Khi đó quan hệ của bạn với người 
khác sẽ không còn cắm rễ vào trạng thái an nhiên tự tại nữa, mà đã trở thành bị điều kiện hóa 
bởi trí năng. Khi không bị che chắn bởi hàng rào của khái niệm, lòng xót thương sẽ có mặt 
một cách tự nhiên trong tất cả những quan hệ của bạn. 


§ 


Hầu hết những quan hệ giữa người với người đều bị trói buộc trong sự trao đôi của ngôn 
- thế giới của suy tưởng. Điều cần thiết là làm sao để mang sự trong lắng vào trong những 
BE hệ thân mật của bạn. 


Không mối quan hệ nào có thể lớn mạnh mà không có cảm nhận rộng thoáng của không 
gian khi có sự hiện diện của sự yên tĩnh. Hãy tập ngồi Thiền với nhau, hoặc có nhiều thì giờ 
đề ngồi y ên với nhau giữa thiên nhiên. Khi đi dạo hay ngồi ở trên xe, hay ở nhà, bạn thực tập 
thế nào để giúp cho mình trở nên thoải mái khi ngôi với nhau trong tĩnh lặng. Ta không thê và 
cũng không cân tạo ra sự tĩnh lặng. Mà chỉ cần cởi mở để cảm nhận rằng sự tĩnh lặng vốn đã 
có sẵn ở đó rồi, nhưng thường bị che lấp bởi sự ồn ào của dòng suy nghĩ ở trong đầu ta. 


Nếu sự rộng thoáng của tĩnh lặng đã không có, thì quan hệ luyến ái của bạn đễ bị chiếm 
hữu bởi suy tư và lo sợ vân vơ của trí năng, và dễ dàng bị vấn đề và những bất đồng chế ngự. 
Khi sự tĩnh lặng có mặt thì năng lượng ấy sẽ giúp bạn bao bọc lấy những gì không hay phát 
sinh ở trong đó. 


§ 


Sự lắng nghe sâu sắc là một cách khác giúp bạn mang sự tĩnh lặng vào trong những 
quan hệ của bạn. Khi bạn thực sự lắng nghe người khác, một chiều không gian tĩnh lặng được 
phát sinh và sự tĩnh lặng sẽ trở thành một phần chính yếu trong quan hệ của bạn. Nhưng nghệ 
thuật lắng nghe là một khả năng rất hiếm hoi. Vì thông thường, phần lớn sự chú tâm của mỗi 
người thường bị cuốn hút bởi dòng suy tư, lo sợ không-có-chủ-đích ở trong đầu. Cùng lắm thì 
họ chỉ có thê đánh giá những gì bạn nói hay chuẩn bị để đáp lại lời bạn. Hoặc họ chăng nghe 
ra được bạn đã nói gì, vì họ đã đánh mất mình trong những dòng suy tư, lo sợ vẫn vơ của 
chính họ. 


34 


Sự lắng nghe sâu sắc là một cái gì còn sâu sắc hơn là những cảm nhận thuộc về nhĩ căn. 
Mà đó chính là sự phát sinh của sự chú tâm một cách cảnh giác, đó là không gian của sự hiện 
hữu trong đó từng lời nói được tiếp nhận. Ngôn từ lúc đó chỉ còn là thứ yêu. Ngôn từ có thê 
có ý nghĩa hoặc vô nghĩa. Khi bạn lắng nghe, hành động chuyên chú để lắng nghe còn quan 
trọng hơn là những gì bạn nghe được, vì đó là chính không gian của một sự hiện hữu đầy ý 
thức khi bạn đang chuyên chú lắng nghe. Không gian đó chính là một trường ý thức đồng nhất 
trong đó bạn tiếp xúc với người kia mà không bị phân cách bởi những hàng rào của khái 
niệm, của suy tư ở trong bạn. Và người kia không còn là một cái gì “khác với bạn”. Vì trong 
chiều không gian đó, bạn nối kết với nhau thành một trường ý thức, một tâm thức đồng 
nhất”. 

§ 

Bạn có thường gặp phải và hay lặp lại những tấn tuồng gây gỗ trong quan hệ luyến ái 
của mình? Có phải những bất đồng chắng đáng gì nhưng thường gây nên những tranh luận 
gay gắt và những khổ đau trong tình cảm? 


Gốc TẾ của những kinh nghiệm này chính là những /hói quen trong cách bạn thu ứng 
và cư xử rất thông thường của bản ngã ở trong bạn: Đó là nu yêu giành phần đúng”) trong 
chuyện tranh cãi và dĩ nhiên cho người kia là sai; đó là thái độ đồng hóa mình với những quan 
điểm, những vị thế trong cách suy nghĩ của mình. Ngoài ra bản ngã ở trong ta còn có thêm 
một nhu yêu thường trực: thích tạo nên những vấn đề, những xung đột với ai đó, hay với một 
chuyện gì, để cảng cố thêm cảm nhận về sự cách biệt giữa mình và “những người khác”, 
nếu không có sự phân biệt này thì bản ngã của bạn sẽ không thê tồn tại được. 


Hơn nữa, còn một mối khổ đau trong tình cảm đã Hi lũy từ quá khứ mà bạn và mỗi 
người vẫn còn cưu mang ở trong mình, vừa là nghiệp báo” của cá nhân vừa là nghiệp báo của 
tập thể của con người nói chung, nếu ta đi ngược lại từ thuở xa xưa. Khối khổ đau sâu nặng” 
này là một trường năng lượng ở trong bạn thỉnh thoảng lại chiếm hữu lấy bạn vì khối khổ đau 
sâu nặng ấy cần được nuôi dưỡng và bổ sung thêm những khổ đau mới. Khối khổ đau này SẼ 
có tìm cách điều khiến, chỉ phối những suy nghĩ của bạn và làm cho những suy tư đó nhuốm 
mầu tiêu cực. Khối khổ đau này rất thích những ý tưởng tiêu cực ở trong bạn, vì những ý nghĩ 
này có cùng tần số và vì khối khổ đau đó của bạn được nuôi sống bằng những suy nghĩ tiêu 
cực ấy. Khối khổ đau đó cũng sẽ khích động những phản ứng có tính chất rập khuôn'®) ở 
những người thân của bạn, đặc biệt là người bạn gôi chăn của bạn, nhằm mục đích là để ANH: 
nuôi sống bằng những bi kịch và khổ đau xảy ra sau đó. 


Làm sao để bạn có thê thoátra được fhói quen đồng hóa mình một cách vô thức với 
những khô đau sâu nặng đã tạo nên những khôn đôn trong đời bạn? 


Chỉ có cách là rở nên ý thức về khối khổ đau sâu nặng này. Là nhận thức răng bạn 
không phải là những khổ đau này, và nhận rõ chân tướng của nó: Đây chỉ là những khổ đau cũ 
còn sót lại từ quá khứ mà thôi. Làm một chứng nhân yên lặng” khi khối khô đau này đang 
phát sinh ở trong mình hay trong người bạn gôi chăn của mình. Khi thói quen vô thức đồng 
hóa mình với khối khổ đau sâu nặng ấy ở trong bạn đã bị phá vỡ, khi bạn có khả năng quan 
sát trong yên lặng lúc khối khổ đau sâu nặng ây đang hoành hành ở trong bạn, và bạn không 
nuôi nắng hay làm cho nó mạnh hơn, thì khối khổ đau ấy sẽ dần dần suy yếu đi. 


§ 
Quan hệ giữa người và người có thê giống như ở địa ngục), Hoặc có thê là một thực 
tập tâm linh sâu sắc” 


§ 

Khi nào bạn nhìn người khác với cặp mắt yêu thương vô hạn, hoặc khi bạn chiêm 
nghiệm nét đẹp của thiên nhiên và sâu thăm trong bạn rung cảm sâu sắc với vẻ đẹp ấy, thì bạn 
hãy thử nhắm mắt lại một chút để cảm nhận cái tinh túy của tình thương hay vẻ đẹp đó ở 
trong bạn, thì bạn sẽ nhận thức rằng tình thương và vẻ đẹp này không thê tách rời với chính 


So 


bạn, vì đó chính là bản chất chân thực của bạn. Những gì bạn trông thấy ở ngoài kia chỉ là sự 
phản ảnh rất chóng tàn của những gì chân thật của bạn ở bên trong. Đó là lý do để bạn biết 
rằng tình thương và sự cao đẹp ở trong bạn sẽ không bao giờ tách rời được, dù những hình 
tướng bên ngoài của bạn có thê phôi pha. 

§ 

Quan hệ của bạn với (hé giới hình tướng"'), muôn vàn vật thê chung quanh bạn mà bạn 
tiếp xúc hằng ngày là quan hệ gì? Chiếc ghế mà bạn đang ngồi lên, cây bút, chiếc xe, cái ly 
nước... Chúng chỉ là những phương tiện cho bạn sử dụng, hay thỉnh thoảng bạn cũng công 
nhận sự hiện hữu của chúng, bản chất của những đồ vật này, cho dù đó chỉ là những giây phút 
rất ngắn ngủi trong đó bạn dành hết sự chú tâm của mình vào những vật này? 


q0) 


Bạn sẽ /rở nên vướng mắc”) khi nào bạn sử dụng những thứ này để làm tăng thêm giá 
trị của bạn đối với chính mình hay với người khác, hay những quan tâm của bạn về những 
điều đó chiếm hữu hoàn toàn cuộc đời của bạn. Khi bạn có sự động hóa mình với những thứ 
mà bạn sở hữu, bạn sẽ không còn biết quý trọng những thứ đó, vì bạn mải bận đi fừn chính 
mình qua những vật sở hữu đó. 


Khi bạn biết quý trọng tự thân một vật gì, khi bạn xác nhận sự hiện hữu của vật ây mà 
không có sự phóng chiếu của trí năng, bạn sẽ không thê không biết ơn sự có mặt của vật ấy. 
Bạn cũng sẽ cảm thấy rằng vật ây rất linh động, chứ không phải là một cái gì chết cứng, vô 
tri... như cảm nhận sai lầm của giác quan của bạn. Các nhà vật lý học đã xác minh răng ở cấp 
độ phân tử, mọi vật quả thực là một trường năng lượng rung động một cách rộn ràng”?. 


Qua sự biết ơn một cách vô ngã thê giới của vật thê, đời sông chung quanh bạn sẽ trở 
nên sinh động trong nhiêu khía cạnh mà bạn sẽ không thê hiêu được qua trí năng của mình. 


§ 

Khi gặp một người nào, dù chỉ trong chốc lát, bạn có thừa nhận sự có mặt của người đó 
bằng cách dành trọn sự chú tâm của bạn trong khi gặp mặt nhau? Hay là bạn biến người đó 
thành một phương tiện của bạn, hoặc bạn đang thực hiện một chức năng hay vai trò nào đó 
mà bạn phải đóng? 


Quan hệ của bạn như thê nào với một chị bán hàng, một em nhỏ bán vé sô, hay một bác 
đạp xích lô? 


Chỉ cần một giây phút bạn để tâm đến người đó là đủ. Khi bạn nhìn hay lắng nghe họ, 
có một sự yên lắng một cách tỉnh giác — dù chỉ là hai, ba giây thôi. Chừng đó cũng đủ cho một 
cái gì đó thực hơn được phơi bày, hơn là những vai trò mà chúng ta thường đóng và tự đồng 
hóa mình với những vai trò đó. Mọi vai trò chỉ là một phần của thứ tâm thức đã bị tha hóa, tức 
cũng là trí năng của con người. Còn những gì xuất hiện qua sự chú tâm của bạn thuộc về thứ 
tâm thức chưa bị điều kiện hóa — đó cũng chính là bản chất của bạn bên dưới những tên họ, 
hình thức bên ngoài. Lúc đó bạn không còn hành xử từ zmột rãnh mòn của thói quen nữa mà 
bây giờ bạn đã trở nên chân thực hơn. Khi chiều không gian đó xuất hiện ở trong bạn, nó sẽ 
giúp cho chiều không gian tương tự ở phía người kia được phơi bày. 


Dĩ nhiên, trong mỗi quan hệ, điều tối hậu mà bạn cần nhớ là sẽ chẳng bao giờ có ai 
khác cả, ngoài chính bạn”. Vì trong quan hệ ấy, bạn chỉ đang gặp gỡ chính mình. 


(1) Vượt lên trên những ham muốn và sợ hãi trong quan hệ luyến ái của bạn: Eckhart 
Tolle đã từng nói rằng: “Ở một điểm nào đó trong quá trình tiến hóa, sự sống hay Nhất Thể 
được phân chia thành hai đối cực căn bản: Âm và Dương. Trên mặt hình tướng, mỗi người 
chúng ta được biểu hiện qua một trong hai đối cực này: Bạn hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà, 
điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta chỉ là một nửa của toàn thể”. Có một động lực trong 
mỗi người chúng ta để hướng về Nhất Thể, với sự nguyên vẹn lúc ban đâu, đây là một sức đây 


36 


của chiều hướng tâm lonh để trở về với cái Một, với Nhất Thể. Trên mặt hình tướng, tiềm lực 
này biểu hiện là một ong muốn một sự toàn vẹn qua sự phối hợp của hai đối cực Nam-Nữ, 
Âm- -Dương. Ở mức độ căn bản, điều này được biểu hiện như là năng lượng tình dục, sau đó là 
nhu yếu tình cảm cẩn có một người đàn ông hay đàn bà bên cạnh mình, kê đó là biểu hiện của 
tình yêu nam nữ. Rốt cùng, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tìm thấy Nhất Thể hay sự thỏa 
mãn sâu xa qua hình tướng, mà chỉ có thể qua sự trở về với đời sống tâm linh, trở về với Tâm. 
Nhu yếu có một người phối ngẫu và có con là một nhu yếu căn bản. Nhưng nhu yếu này 
không nhất thiết có liên quan đến tự ngã, mặc dù rất có thể trở thành một phần của tự ngã khi 
bạn vô tình kết hợp nhu yếu đó với sự phán xét hay những câu chuyện bạn tự thêu dệt nên 
(như “Tôi cần phải có một người đàn ông (hay đàn bà) ở bên cạnh để làm cho tôi cảm thấy 
hạnh phúc”). Đó là lúc quan hệ nam/nữ của bạn sẽ trở nên lắm vấn đề. Ngay cả tình yêu chân 
thật cũng dễ dàng bị băng họai bởi cách suy nghĩ này. Bạn có cần phải sống trong một hoàn 
cảnh khô sở chỉ vì bạn chưa tìm ra được một người phối ngẫu, lập gia đình hay có con? Dĩ 
nhiên là không. Rất nhiều người vẫn chăng có hạnh phúc, tuy họ đang sống trong hôn nhân 
hay đang có mối quan hệ luyến ái. Vì bạn đang có một đời sống tâm linh, bạn bắt đầu nhận ra 
bản chất chân thật của minh, đó là Vô Tướng (những gì không thể nắm bắt được bằng khái 
niệm), do đó bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì, ngay cả khi trên mặt hình tướng bạn có thê cảm 
thấy có sự thiếu thốn hay nhu yếu có một người khác phái ở bên cạnh. Đối với một số người, 
nhờ kinh nghiệm thiếu thốn này, họ đã đi sâu vào bên trong để tiếp xúc với những gì chân thật 
ở trong họ - đó là Hiện Hữu mà không cần một thuộc tính nào cả, đó chính là an nhiên tự tại. 
Dĩ nhiên, bạn vẫn sẵn sảng chào đón một quan hệ hay hôn nhân xảy đến trong đời bạn, lúc đó 
chuyện có con là một điều sẽ làm cho bạn vui sướng. Nhưng niêm an bình nội tại của bạn và 
cảm nhận về tự thân sẽ không bị phụ thuộc vào những điều kiện này. Thông thường, khi bạn 
kinh nghiệm sự phải có những thứ ây thì bạn mới thực sự có hạnh phúc (hôn nhân, tiền bạc, 
tự do, sức khỏe, địa vị xã hội,...) hãy dùng những thiếu thốn này đề đi sâu hơn vào bên trong 
để tìm ra bạn chính là Hiện Hữu, trước khi bạn đồng hóa mình với cái này hay cái kia. Đồng 
thời, trên mặt hình tướng, bạn sẽ làm tất cả những gì bạn có thể làm được đề khắc phục sự 
thiếu thôn này. Bạn sẽ dễ thành công ở bên ngoài hơn khi nào bạn đã thành công ở bên trong. 
Khi đó, bạn sẽ cảm thấy có tự do ở trong lòng, dù những điều bạn mong ước sẽ xảy ra hay 
không. 


(2) Tâm thức đông nhất: Đó là phút giây khi trong ta không có sự phân biệt giữa ứz và 
người. Ví dụ: Một người mẹ bồng đứa con của mình vừa sinh ra; hoặc khi ta cần giải cứu một 
người thân của mình trong cơn nguy biến,... Trong giây phút đó, ta với người kia là một. Sự 
an nguy của người kia chính là sự an nguy của ta. Trong trường hợp này, khi lắng nghe người 
khác một cách sâu sắc thì ta sẽ tiếp xúc với người kia trực tiếp đến độ ta không còn bị chia cắt 
bởi những hàng rào của khái niệm ta và người. 

(3) Nhu yếu giành phần đúng: Đây là một khuôn mẫu cư xử rất phô biến của bản ngã ở 
trong ta, trong đó bản ngã thích giành phần đúng về phía mình. Nhu yếu “cho mình là đúng” 
là một cách cư xử không thê cưỡng lại được ở trong ta, đến độ chúng ta thà để cho những 
quan hệ thân thiện và quan trọng của mình bị tốn thương hoặc đồ vỡ hơn là nhận phần khiếm 
khuyết của mình trong vấn đề này. Trong một quan hệ luyến ái, ta có thể xóa bỏ những căng 
thắng và củng có lại tình thân bằng câu nói chân thật: “Em hãy tha thứ cho những khiếm 
khuyết, lỗi lầm mà anh đã gây ra”. Trong một quan hệ thân hữu, ta có thể nói với bạn mình 
“Tôi trân quý tình bạn của chúng ta bấy lâu nay hơn là chuyện /ôi đúng hay anh đúng. Nếu ứôi 
đúng mà tình bạn của chúng ta bị tổn thương hay sứt mẻ thì thà là ¿ôi nhận lấy phần sai, muôn 
ngàn lần. Chúng ta có thê vượt qua những hiểu lầm này không?”. 


(4) Nghiệp báo: Là hậu quả, là hoa trái rất tự nhiên và tất yếu của mỗi hành động, mỗi 
lời nói hay trong cách ta suy nghĩ trong quá khứ. Như người hay nói dối thì không được người 
khác tin cậy. Đề tay trên lửa thì bị bỏng. Ăn đồ ăn thiu thì đau bụng. Uống rượu thì sẽ bị say, 
mắt khả năng tự chủ của mình, dễ gây tai nạn khi lái xe. Lấy cắp vật gì của người khác thì 
trong lòng bứt rứt, bất an, có nguy cơ bị tù đày,... Có những việc ta làm hôm nay, hậu quả 


SWi 


xảy ra ngay lập tức như những ví dụ vừa kể ở trên, nhưng có những việc của ta hoặc ông bà ta 
đã làm trong nhiều đời, nhiều kiếp thì bây giờ hậu quả mới biểu hiện ra. 

(5) Khối khổ đau sâu nặng: Là những khô đau cũ đã tích lũy trong quá khứ với nhiều 
tầng lớp chồng chất lên nhau mà chưa được hóa giải, đến độ khối khổ đau ấy trở thành một 
thực thể, một sinh vật, hay nói chính xác hơn, đó là một quái vật đầy thương tích. Khối khổ 
đau này cần thức ăn để tiếp tục sống còn. Để tạo ra thức ăn, khối khổ đau này sẽ đứng đằng 
sau giật dây để tạo nên những tranh giành, xung đột, bất hòa,... ở trong bạn. 


(6) Những phản ứng rập khuôn: Khi rơi vào những phản ứng như thế, có người bỗng trở 
nên khép kín, im bặt không có khả năng phân bày, truyền thông,... gì được khi ở trong một 
tình trạng khó khăn, lúc phải đối điện với những khiếm khuyết của mình. Cùng trường hợp đó 
thì người khác lại trở nên giận dữ, lớn tiếng tranh luận gay gắt bảo vệ cho mình. Có người thì 
biết mình sai nhưng cứ phớt lờ đi như không có chuyện gì cả. 


(7) Làm một chứng nhân yên lặng: Là lặng lẽ chú tâm quan sát những gì đang xảy ra ở 
trong mình và chung quanh mình mà không phán xét, không phản ứng với những gì bạn đang 
nghe, đang thấy. Thực tập này sẽ giúp cho bạn có thêm không gian để nhìn ra những đường đi 
nước bước của tâm tư ở trong mình. 


(8) Quan hệ giữa người và người có thể giống như ở địa ngục: Đa số những quan hệ 
luyến á ái, quan hệ vợ chồng sau giai đoạn đằm thăm lúc ban đầu thường trở nên đầy nhiêu khê, 
đầy sự chịu đựng; chúng ta cảm thấy những quan hệ này như là một gánh nặng, như là ngục tù 
của nhau. 


(9) Quan hệ giữa người và người cũng có thể là một thực tập tâm linh rất sâu sắc: 
Những khó khăn và chướng ngại trong quan hệ giữa người và người có thê trở thành những 
cơ hội quý báu cho mỗi người khám phá những góc cạnh khác của chính mình mà mình chưa 
biết. Ví dụ trong một quan hệ luyến ái, nhờ yêu nhau mà người ta sẽ cố gắng nhìn lại mình và 
có nhiều cơ hội hơn đề nhận ra những khiếm khuyết của mỗi người. Chúng ta nhận thức rằng 
mình không phải là những thói hư, tật xấu đó nên có thể thực tập để khắc phục được những 
khía cạnh vô thức này của mình. Do đó quá trình vượt thắng những khó khăn trong mối quan 
hệ giữa mình và người khác sẽ trở thành một thực tập tâm linh sâu sắc, giúp chúng ta đi tới. 


(10) Thế giới hình tướng: Là tất cả những gì bạn tiếp xúc: vợ/chồng, con cái, những 
người thân trong gia đình bạn, những người bạn làm việc chung, hoặc gặp gỡ trong công việc, 
nhà cửa, xe cộ,... 


(11) Trở nên vướng mắc: Khi mất mát một vật gì quý hay mất một người thân thì ai 
cũng khổ sầu, đây là một điều rất hiển nhiên. Nhưng khi bạn khổ sầu vì cảm thấy giá ứ#rị về 
chính mình bị tôn thương lúc bạn bị mất chiếc xe, mất nhà, mất tiền bạc, hay ý nghĩ “mình 
mắt đi người vợ hay chồng của mình” cũng đủ làm cho bạn sầu khổ... thì có lẽ bạn đã trở nên 
vướng mắc hay đã xem những đồ vật hay những người này là một vật gì thuộc về sở hữu của 
bạn, hoặc bạn xem họ như là một phương tiện cho bạn đạt được một điều gì đó. 


(12) Ở cấp độ phân tử, mọi vật quả thực là một trường năng lượng rung động một cách 
rộn ràng: Theo những khám phá mới của khoa học thì ở câp độ phân tử, mọi vật không phải 
là một cái gì chết cứng, ù lỳ hay cô định như giác quan của chúng ta nhìn thấy mà mỗi vật quả 
thực là một trường năng lượng của những điện tử rung động, chuyền biến liên tục, từng phút 
từng giây. 

(13) Sẽ chẳng bao giờ có ai khác cả, ngoài chính bạn: Trong mỗi quan hệ, những khó 
khăn, những vấn đề mà ta nhìn thấy ở người kia thực ra là vấn đề của chính bạn. Họ là những 
chiếc gương phản chiếu những khiếm khuyết của chính bạn mà bạn hoặc chưa ý thức hoặc 
đang muốn chối bỏ. 


38 


Chương IX 
CÁI CHÉT VÀ SỰ SÓNG BÁT DIỆT 


Khi bạn đi ngang qua một khu rừng nguyên sinh, chưa bị ô nhiễm hay xâm phạm bởi 
con người, bạn không chỉ có cảm nhận răng đời sông chung quanh rất giàu có và đa dạng. Bạn 
sẽ đồng thời gặp những thân cây gãy đồ ngả nghiêng và những gốc cây đang mục nát, những 
chiếc lá bị thối rữa, những xác thú vật chết đang bị phân họai. Bất kỳ chỗ nào bạn để mắt 
nhìn, bạn sẽ thấy cái Chết và sự Sống đan quyện vào nhau. 


Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ khám phá được rằng gốc cây đang mục nát và những 
đám lá thối rữa kia không những đang làm cho sự sống được tiếp diễn mà chính những gì 
đang mục rữa đó cũng tràn trề sự sống. Có những vi sinh vật đang hoạt động nhộn nhịp. Có 
những phân tử đang tự phôi trí lại. Do đó không thực sự có cái gì chêt cả, bât kỳ ở đâu. Mà 
chỉ là sự biên hình của những sinh thê sông. Chúng ta học được gì từ nhận thức này? 

Cái Chết không phải là đối cực của đời sống. Đời sống là một cái gì không có đối cực. 
Đôi cực của cái chêt là sự tái sinh. Còn đời sông thì vô tận. 

§ 

Các nhà hiền triết và thi nhân từ xưa đến nay thường nhận biết tính chất hư ảo của đời 
sông — dù trên bê mặt nó có vẻ rât chắc nịch và có vẻ rât thực, nhưng đời sông rât chóng phôi 
pha như thê nó có thê tan họai đi bât kỳ lúc nảo. 


Đến phút lâm chung, quả thực câu chuyện về cuộc đời bạn có thể như là một giấc mơ 
đang đến hồi kết thúc. Dù có như là một giấc mơ đi nữa thì cũng có một cái gì đó chân thật. 
Phải có một cái Tâm — khả năng nhận biết — trong đó giấc mơ được xảy ra; chứ nếu không thì 
đâu thể có chuyện gì xảy ra. 


Cái Tâm ấy do thân thể tạo ra hay chính Tâm đã tạo nên một giấc mơ về một thân thẻ, 
giâc mơ về một thân thê của một con người? 


Tại sao đa số những người đã có kinh nghiệm chuyện chết đi sống lại không còn sợ hãi 

khi phải đối diện với cái chết nữa? Chúng ta hãy chiêm nghiệm thêm về điều này. 
§ 

Dĩ nhiên bạn biết là bạn sẽ chết, nhưng điều đó chỉ là một khái niệm ở trong đầu bạn 
cho đến khi lần đầu bạn đối diện với cái chết đang thực sự đến với chính mình: qua một cơn 
trọng bệnh hoặc một tai nạn xảy ra cho bạn hoặc cho người thân của bạn, hoặc có một người 
thân của bạn vừa mất đi, cái chết đi vào cuộc đời bạn khi bạn ý thức được khả năng có thê bị 
họai diệt của chính mình. 


Đa số, vì sợ hãi, người ta thường tránh né vấn đề sống chết của mình, nhưng nếu bạn 
không nao núng và dám đối diện với sự thực rằng thân thể bạn rất chóng lụi tàn và có khả 
năng biến họai bất kỳ lúc nào, thì bạn sẽ không còn tự đồng hóa mình, dù ít hay nhiều với 
thân thể và tình cảm của mình, hay với “cái Tôi” giả dối của bạn. Khi bạn nhận ra và chấp 
nhận tính vô thường của mọi sự, mọi vật, sẽ có một cảm giác an bình phát sinh ở trong bạn. 


Nhờ đối diện với cái Chết, tâm thức bạn, không ít thì nhiều, sẽ có tự do để không còn bị 
đồng hóa với những ý tưởng miên man hay cảm xúc tiêu cực của mình. Đó là lý do tại sao có 
những truyền thống Phật giáo, các thầy tu thường đến các nghĩa địa hay các nhà quàng để 
ngồi Thiền bên cạnh những thây người chết. 

Trong nhiều nền văn hóa phương Tây, người ta vẫn còn thói quen tránh né những gì liên 
quan đến cái Chết. Ngay cả những người già ở phương Tây cũng không dám nghĩ hay nói gì 
về đề tài này, xác chết thường được tâm liệm rất đẹp hoặc giấu biệt đi. Một nền văn hóa mà 
chối bỏ sự hiển nhiên của cái Chết thì sẽ không tránh khỏi trở nên một cái gì đó cạn cợt và giả 
dối, vì họ chỉ quan tâm đến bên ngoài của mọi sự, mọi vật. Khi cái Chết đã không còn được 


39 


chấp nhận, đời sông sẽ mất đi chiều sâu của nó. Khả năng nhận thức được bản chất chân thật 
của chúng ta, vượt lên trên ngôn từ và hình tướng, một chiều không gian vượt thoát, chiều 
không gian đó sẽ bị biến mất ra khỏi đời sống của chúng ta vì cái Chết chính là một cánh cửa 
để đưa bạn đi vào chiều không gian đó. 


§ 

Chúng ta thường không dám đối diện với sự kết thúc hay chung cuộc của một việc gì, vì 
mỗi sự chung cuộc là mộ cái chết nhỏ. Cho nên chữ “tạm biệt”, trong nhiều văn hóa khác 
nhau, thường được nói là “hẹn gặp lại”. 

Khi một kinh nghiệm gì của bạn đi đến hồi kết thúc — một buổi tiệc với bạn bè, một kỳ 
nghỉ mát, con cái của bạn trưởng thành muốn đọn ra ở riêng — bạn như chết đi một phần nào. 
Một “hình tướng” của kinh nghiệm â ấy ở trong tâm thức bạn đang bị phân rã đi. Thông thường 
điều này sẽ để lại ở trong bạn một cảm giác trống vắng mà đa số chúng ta sẽ tìm cách tránh né 
để khỏi phải đối diện với cảm giác hụt hãng ấy. 


Khi bạn đã học được cách châp nhận, và nêu được, chào đón những hôi kêt thúc của 
một việc gì trong đời bạn, bạn sẽ thây răng cảm giác trông văng mà bạn cảm thây lúc ban đâu 
sẽ dân dân trở thành một cảm giác rộng thoáng và một niêm an bình sâu lăng ở trong bạn. 


Bằng cách thực tập đối diện với cái Chết mỗi ngày, bạn sẽ mở lòng mình ra với sự 
Sống. 

§ 

Đa số chúng ta thường có cảm nhận về chính mình như là một vật gì quý giá, mà không 
muốn bị mất đi. Đó là lý do chúng ta rất sợ cái Chết. 

Thật không thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi đối với một con người khi tự nghĩ rằng 
“Tôi” có thể biến mất trên cuộc đời này. Nhưng bạn nhằm lẫn “cái Tôi quý báu ấy” với tên 
gọi, với hình tướng và với những câu chuyện về chính mình”) mà bạn đã tự thêu đệt nên. Cái 
Bản Ngã ấy chăng có chỉ xa lạ mà chỉ là sự phối hợp tạm thời của nhiều điều kiện và nhân 
duyên trong một chuỗi của những biểu hiện trên bề mặt của Tâm. 


Khi nào mà bạn vẫn còn đồng hóa mình với ngoại cảnh, với hình tướng, bạn sẽ không ý 
thức được rằng sự cao quý ấy chính là bản chất thường hằng của bạn, chính là cảm nhận sâu 
thắm về những gì đang Hiện Hữu, đó cũng chính là Tâm. Đó chính là sự vĩnh cửu, thường còn 
ở trong bạn — và đó là thứ duy nhất mà bạn không bao giờ có thể đánh mắt được. 


§ 

Khi nào có một sự mắt mát lớn xảy ra cho bạn — như là mắt tài sản, mất nhà, mất đi một 
quan hệ thân thiết, hay bị mất danh dự, mất việc, hay mất đi khả năng bình thường trong cơ 
thể bạn — sẽ có một cái gì đó ở trong bạn bị chết đi. Bạn sẽ cảm thấy mắt đi cảm nhận về 
chính mình. Có thể bạn còn cảm thấy một sự hụt hãng, rằng: “Nếu không còn những thứ 
này... thì tôi là a1?”. 

Một khi bạn vô thức tự đồng hóa mình với một hình tướng nào đó, như là chính mình, bị 
mắt đi hay đã bị biến đổi, điều này là cực kỳ đau đớn cho bạn. Có thê nói rằng điều này sẽ tạo 
nên một lỗ hồng lớn ở trong bạn, không dễ gì lắp đầy. 

Khi điều này xảy ra, bạn không nên chối từ hoặc làm ngơ nỗi đau ấ ấy hay cảm giác buồn 
khổ mà bạn sẽ cảm thấy. Hãy chấp nhận sự hiện diện của những cảm xúc ấy. Nên chú tâm đến 
khuynh hướng /hêu dệt nên một câu chuyện không có thực của trí năng bạn quanh sự mất mát 
này, trong đó bạn tự gán cho mình vai trò của một nạn nhân. Sự sợ hãi, giận dữ, ghét bỏ, hay 
tự thương hại chính mình sẽ là những cảm xúc phát sinh khi bạn tự cho mình chỉ là một nạn 
nhân. Rồi bạn cũng nên chú tâm đến những gì nằm đẳng sau những cảm xúc đó, cũng như 
những gì nằm đằng sau những câu chuyện được thêu dệt nên của trí năng: Cái lỗ hồng của sự 
trống văng ở trong tâm hồn của bạn. Nhưng bạn thừa khả năng để đối diện và chấp nhận cảm 
giác xa lạ của sự trồng vắng đó. Khi làm được điều này, bạn sẽ nhận ra rằng, Sự trồng vắng đó 


40 


không đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thê rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng có một niềm an bình 
toát ra từ chỗ trồng vắng ấy? 


Khi cái Chết xảy đến, khi một cơ thể sống bị phân hủy, Thượng Đề hay Vô Tướng sẽ 
được chiếu sáng qua cánh cửa số được mở ra bởi sự phân họai ây. Do đó, cái Chết là một cái 
gì linh thiêng nhất trên đời. Đó cũng là lý do bạn có thể đạt được niềm an lạc sâu nhất trên đời 
chỉ có thể đến với bạn qua sự chiêm nghiệm và chấp nhận cái Chết. 


§ 

Đời sống của mỗi con người thực ngắn ngủi biết bao, đời sống của chúng ta chóng tàn 
họai biết bao. Bạn thử hỏi “Có cái gì trong cuộc đời này trường cửu, không bị chỉ phối bởi 
luật sinh diệt? ”. 

Hãy thử chiêm nghiệm điều này: Nếu trên đời chỉ có độc một màu xanh thì cả thế giới 
và mọi thứ trong đó đều mang màu xanh, và như thế thì màu xanh sẽ không còn được phân 
biệt. Do đó chúng ta cần phải có một màu gì khác, không phải là màu xanh, để chúng ta phân 
biệt được đây là màu xanh, nếu không thì màu xanh sẽ không có gì khác biệt, sẽ không hiện 
hữu. 

Tương tự như thế, không phải ta cần phải có một cái gì đó không bị biến đổi và trường 
cứu đề cho tính vô thường của mọi thứ được hiển bày? Nói một cách khác: Nếu mọi thứ, kể 
cả chính bạn, là vô thường, lúc đó liệu bạn có cách nào để nhận thức được tính vô thường 
này? Có phải nhờ chính bạn nhận thức được và chứng kiến tính mau tàn họai của vạn vật, kế 
cả hình hài của chính bạn, mà bạn nhận ra rằng có một cái gì ở trong bạn không bị chỉ phối 
bởi quy luật vô thường? 


Khi bạn đang ở độ tuổi hai mươi, bạn nhận thức rằng cơ thê của bạn rất khỏe mạnh và 
tràn đầy sức sông: sáu mươi năm sau, bạn sẽ nhận ra rằng cơ thê của mình bây giờ đã suy yêu 
và già nua. Ngay cả những suy nghĩ của bạn trong tuổi già cũng thay đổi so với năm bạn hai 
mươi tuổi, nhưng riêng phần nhận thức ở trong bạn — cái phân nhận biết rằng cơ thể bạn 
đang trẻ, hoặc đã già nua không hề bị biến dạng. Phần nhận biết đó chính là sự trường cửu ở 
trong bạn — chính là Tâm. Đó chính là Sự Sống Duy Nhất vô hình tướng. Bạn có thê đánh mắt 
sự sông này? Không, không bao giờ, vì bạn chính là Sự Sống Duy Nhất đó. 


§ 

Có nhiều người đã trở nên an tịnh một cách sâu sắc và hầu như trở nên sáng suốt trước 
khi đi vào Cõi Chết, như thê có một cái gì đó chiếu qua hình hài đang tàn họai của họ. 

Nhiều khi những người già hay người bệnh nặng bỗng trở nên thanh thoáttrong những 
năm tháng ngắn ngủi cuỗi cùng của đời họ. Khi họ nhìn bạn, bạn có thể nhận ra như thê có 
một luồng ánh sáng chiếu xuyên qua đôi mắt họ. Hầu nhự không còn khổ đau tâm lý nào còn 
sót lại ở trong họ. Họ đã buông bỏ hết, do đó con người, “cái Tôi” được tạo dựng nên bởi trí 
năng, đã không còn nữa. Họ đã “biết chết trước khi thực sự đối diện với cái Chết” và tìm ra 
được niềm an bình sâu lắng ¿ ở bên trong; đó là nhận thức về một cái gì bất tử ở trong họ. 


Mỗi một tai họa luôn ấn giấu một khả năng của một sự cứu rồi lớn lao mà chúng ta 
thường không biệt được. 


Trước một cú sốc bất ngờ, hay đối diện với thần Chết không thể tránh được, có thể buộc 
bạn phải hoàn toàn thoátra khỏi sự đông hóa mình với hình tướng. Trong những giây phút 
cuối cùng trước khi bạn đi vào cái Chết, và ngay cả lúc bạn lâm chung, bạn sẽ kinh nghiệm 
rằng bạn là Tâm thoátly với những gì thuộc vê hình tướng. Và bỗng nhiên bạn không còn SỢ 
sệt, tất cả chỉ còn là nỗi an bình với hiểu biết rằng “mọi chuyện đều suôn sẻ cả” và cái Chết 
chỉ là sự tàn họai của những hình tướng ở bên ngoài. Cái Chết lúc đó trở thành một ảo tưởng 
rất sai lầm — cũng sai lầm như chuyện bạn đã từng nhận lâm mình chỉ là cơ thể của mình”). 


§ 


41 


Cái Chết không còn là một cái gì bất thường hay là một điều đáng làm cho bạn chán 
ghét nhất như nền văn minh hiện đại cứ muốn bạn tin, mà cái Chết là một cái gì rất tự nhiên 
trong đời, không thể tách rời khỏi sự Sống - đối cực rất tự nhiên của nó. Hãy luôn tự nhắc 
nhở mình mỗi khi bạn ngồi bên giường của một người đang hấp hối. 


Quả là một vinh dự và cũng là một điều rất thiêng liêng khi bạn được ngồi bên cạnh một 
người đang hấp hối như là một chứng nhân và đồng thời cũng như một người bạn đồng hành 
của người đó. 

Khi bạn ngôi với một người đang hấp hối, đừng cố chối bỏ bất kỳ một khía cạnh nào 
của kinh nghiệm đó cả. Đừng chối bỏ những cảm xúc bạn đang có hay những gì đang xảy ra. 
Cảm nhận răng bạn không thể làm gì khác để thay đối tình trạng đó có thể làm cho bạn cảm 
thấy bất lực, buồn chán hay trở nên giận dữ. Nhưng bạn hãy thực tập chấp nhận những gì bạn 
đang cảm thấy ở trong lòng. Rồi đi sâu thêm một bước nữa: chấp nhận rằng bạn không thể 
làm gì được với tình trạng người kia đang hấp hói, và chấp nhận điều ấy hoàn toàn. Bạn 
không có sự chủ động vê những gì sẽ xảy đến cho người ấy đâu. Hãy chấp nhận một cách sâu 
sắc tất cả mọi khía cạnh của kinh nghiệm mà bạn không có sự chủ động này, cảm xúc của bạn 
cũng như cảm giác đau đớn, khó chịu mà người hấp hối đang trải qua. Trạng thái chấp nhận 
hoàn toàn trong tâm thức bạn và sự yên lắng đi kèm sẽ giúp rất nhiều cho người đang hấp hối 
và giúp cho người ấy đi qua giai đoạn chuyên tiếp””. Nếu cần phải nói một điều gì, thì lời nói 
sẽ tự nhiên đến từ sự tĩnh lặng ở trong bạn. Nhưng ngôn ngữ lúc đó chỉ là thứ yếu. 


Khi có sự tĩnh lặng thì sẽ có điều tất yếu: sự an bình. 


(1) Những câu chuyện mà bạn tự thêu dệt nên: Khi có một biến cỗ xảy ra, chúng ta 
thường không nhìn sự việc một cách chính xác, đúng đắn, khách quan. Trái lại, chúng ta có 
khuynh hướng nhìn sự việc rất lệch lạc và có khuynh hướng xem mình là nạn nhân của biến 
cô đó. Khi làm một nạn nhân như thế, chúng ta sẽ không phải chịu trách nhiệm phần của mình 
trong biến cô và do đó đánh mất cơ hội để hiểu mình hơn, đánh mất cơ hội nhìn ra và chữa 
lành những khiếm khuyết cũng như những vết thương lòng được bộc lộ ra trong biến cố đó. 
Chúng ta thích làm nạn nhân của cuộc đời và thường có rất nhiều mẫu chuyện với tâm thức 
nạn nhân được chúng ta đem ra chứng minh, kế đi kể lại nhiều lần. 


(2) Niễm an bình toát ra từ chỗ trồng vắng ấy: “Có thê nói rằng chỗ trống vắng ở trong 
tâm hồn mình là nơi phát ra tiếng gọi, gọi ta trở về VỚI nguôồn cội. Do đó, khi trở về với 
khoảng trồng ấy ở trong ta, bạn sẽ cảm nhận được một niềm an bình như một người đã trở về 
nhà. 

(3) Nhận lầm mình chỉ là cơ thể của mình: Theo duy thức học Phật giáo, Thân Kiến là 
một nhận thức sai lầm khi bạn cho rằng “Tôi chính là cơ thể này của tôi” hay “Cơ thể này là 
của tôi”. Từ sai lầm khi tự đồng hóa mình với cơ thể như thế, chúng ta sẽ có nhu yếu xem 
trọng thân thể của mình một cách quá đáng hoặc lo cung phụng, đi tìm lạc thú cho cơ thể qua 
chuyện dục tình, truy hoan. Hoặc lo sợ, bất an đến khủng hoảng tỉnh thần khi nghĩ đến bệnh 
tật, già nua, một chuyện gì đó có thể xảy ra làm tổn thương . đến cơ thê của mình. Mặt khác, ta 
cũng sai lầm khi cho rằng mình chỉ là những cảm xúc vấn vơ, hay những lo sợ miên man 
thường phát sinh ở trong đầu. 


(4) Giai đoạn chuyển tiếp (của người hấp hối): Theo Tử 7 Tây Tạng, một cuốn sách 
dạy vê những giai đoạn trong 49 ngày mà linh hồn người chết sẽ trải qua khi đi qua cái Chết, 
thì cái Chết thực ra là một giai đoạn chuyền tiếp chứ không phải điểm kết thúc của một đời 
người. Tình trạng tâm lý của người hấp hối và nghiệp lực của người ấy đã tạo ra lúc sinh tiền 
có ảnh hưởng rất lớn đến những gì sẽ xảy ra cho người đó khi họ đi qua sự chuyền tiếp này. 
Nếu người hấp hồi lúc sống thường ở trong tâm trạng sợ hãi, buồn phiền, giận đữ,... thì phút 
lâm chung họ sẽ rất khó chọn một kinh nghiệm tốt đẹp để đi đầu thai sang một Tết khác. 


42 


Điều mà người thân có thể làm là giữ cho lòng mình đừng quá bi thương khi người thân hấp 
hồi hay vừa mắt, vì khi mình khổ thì người ây sẽ cảm nhận nội khổ của mình với cường độ 
gấp trăm lần nỗi khô của mình. Do đó, người hấp hối sẽ rất bất an, bối rối, vì không làm được 
gì để giúp cho nỗi khổ của người thân; nên họ sẽ không dễ dàng siêu thoát, hoặc sẽ thiếu sáng 
suốt để chọn con đường lành khi đi đầu thai. Đó là lý do người ta thường nhờ các thầy đến 
tụng kinh, cầu siêu hay nhờ các vị linh mục ban phép giúp cho linh hồn người chết cảm thấy 
nhẹ nhàng, yên ôn. 


43 


Chương X 
KHÓ ĐAU VÀ GIẢI THOÁT 


Quan hệ hỗ tương sâu sắc giữa mọi sự, mọi vật là một điều mà người học Phật luôn 
biết, và ngày nay đã được khoa học công nhận. Không có một chuyện gì có thể xảy ra mà 
không gây ra hoặc liên đới với những chuyện khác; dù trên bề mặt chuyện ấy có vẻ như là đã 
xảy ra một cách độc lập. Khi nào chúng ta còn phê phán và hay đặt tên một sự kiện, khi đó 
chúng ta còn khuynh hướng tách rời sự kiện â ấy khỏi toàn thê đời sống. Sự nguyên vẹn của đời 
sông sẽ bị phân mảnh bởi thói quen suy tư ở trong ta. Tuy nhiên, toàn thể đời sống đã giúp 
làm cho biến cố này xảy ra. Và đó là một phần mạng lưới của sự tương quan, tương duyên 
mật thiết của vũ trụ. 


Điều này có nghĩa là: Những gì đang xảy ra là một điều không thể nào khác đi được. 


Trong nhiều trường hợp, chúng ta không thể nào hiểu được vai trò của một biến cô trên 
bề mặt có vẻ như là vô nghĩa trong tông thể vũ trụ, nhưng khi nhận thức được ứính bắt khả, 
không thê nào tránh được của biến cố đó, trong cái bao la của đại thê - đó có thể là chỗ khởi 
hành của thái độ chấp nhận ở trong lòng bạn với những gì đang hiện hữu — bạn sẽ chọn để 
sánh vai với toàn thể đời sống bao la. 


§ 
Tự do chân thực và giải thoátchính là cách sống như thể chính bạn đã chọn lựa một cách 
hoàn toàn những gì bạn đang cảm nhận hay kinh nghiệm trong giây phút này. 


Khi bạn đứng chung, sát vai với Phút Giây Hiện Tại; đó chính là lúc bạn chấm dứt hết 
khô đau ở trong bạn. 


§ 

Khổ đau có cần thiết không? Cần và có thể cũng không cẩn. 

Nếu bạn chưa đủ khổ với tất cả những gì bạn đã trải qua, thì bạn sẽ không có đủ chiều 
sâu của một con người, không có đủ sự khiêm cung, và không có lòng xót thương. Cho nên 
bạn sẽ không có cơ duyên đọc được những dòng chữ này. Khô đau giúp bạn đập vỡ chiếc vỏ 
cứng của bản ngất, vì đã đến lúc bản ngã của bạn không còn cần thiết nữa. Khô đau chỉ cần 
thiết cho đến khi bạn nhận thức rằng bạn không cần phải khổ thêm nữa. 


§ 

Sự bất hạnh luôn cần một “cái Tôi”, được tạo ra bởi trí năng với một câu chuyện lâm ly 
tình tiết, một nhân vật chỉ có ở trong đầu bạn. Mỗi bất hạnh cũng “cần” có một quá khứ và 
tương lai. Cho nên khi bạn tách quá khứ và tương lai ra khỏi nỗi khổ, thì liệu bạn sẽ còn lại 
cái gì? Bạn chỉ còn lại ¿hể tính chân thật? của giây phút này. 


Có thể đó là một cảm giác nặng nề, khó chịu, căng thắng, giận dữ hay có khi là buồn 
nôn. Nhưng đó không phải là nôi bất hạnh và cũng không phải là vân đề gì của riêng bạn. Vì 
quả thực chẳng có gì có tính chất cá nhân trong nỗi khổ của con người. Đó chỉ là á áp suất của 
một sự căng thẳng quá mức hoặc của một năng lượng mạnh mẽ mà bạn cảm thấy ở đâu đó 
trong cơ thê bạn. Bằng sự chú tâm của mình, cảm giác ấy sẽ không trở thành một ý nghĩ và 
làm phát sinh “cái Tôi” bất hạnh ở trong bạn. 


Hãy thử xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cho phép một cảm giác được phát sinh một 
cách tự nhiên. 
§ 
Nhiều khổ sở và bất hạnh phát sinh khi bạn xem mỗi ý tưởng xảy đến trong đầu mình 
như một điều gì có thật. Hoàn cảnh sống không thê làm cho bạn mất đi niềm vui sống. Bệnh 
tật có thể làm cho bạn có những đớn đau trong cơ thể, nhưng chúng không có khả năng làm 


44 


cho bạn mất đi niềm vui sống. Chỉ có ý tưởng của bạn mới thực làm cho bạn mắt vui. Những 
suy diện, những mâu chuyện mà bạn tự thêu dệt cho chính mình mới thực làm cho bạn mât 
VUI. 

“Thôi chết, những ý tưởng mà tôi đang có ở trong đầu bây giờ, chúng mới là nguyên 
nhân làm cho tôi đau khô?”. Nhận thức này sẽ giúp cho bạn thôi đông hóa mình một cách vô 
thức với những suy nghĩ đó. 

§ 

“Trời đất hôm nay sao lại giông gió như thế này!” 

“Hắn chăng còn mặt mũi nào để nhắc phôn lên gọi cho em!” 

“Cô ấy đã cho tôi leo cây!” 

Đây là những mâu chuyện mà chúng ta dựng lên, kể lễ cho chính mình và người khác 
qua những lời trách móc, thở than. Đó là những câu chuyện được tạo nên nhăm mục đích làm 
tăng cảm nhận vê một cái Tôi khi cho răng mình “đúng” và nhât định người kia là “sai”. 
Giành lây phân “đúng” thường đặt chúng ta vào một vị thê tưởng là ưu thê hơn người kia, và 
điêu này làm cho bản ngã, cái Tôi giả tạo trong chúng ta được củng cô. Nhưng điêu này cũng 
tạo ra ở trong ta một đôi thủ, một kẻ thù của ta: Vâng, bản ngã ở trong bạn luôn cân có một kẻ 
thù đê bạn xác minh ranh giới của mình, ngay đên cả thời tiêt cũng có thê thành kẻ thù của 
bạn. 

Qua thói quen phê phán của lý trí và sự co rúm của tình cảm, bạn cảm thấy, mình có một 
quan hệ phản kháng có tính chất cá nhân với người khác và với những biến có, tình huống 
trong đời bạn. Đây là những khổ đau do chính mình tạo ra, nhưng bạn không hề nhận biết vì 
đối với tự ngã của bạn, đây là một điều rất thỏa mãn. Bản ngã của bạn luôn cảm thấy được 
củng cô hơn khi có sự phản kháng hoặc bất đồng với người khác. 

Đời sống bạn sẽ đơn giản biết bao khi bạn thôi không còn tạo ra những mẫu chuyện lâm 
ly cho chính mình. 


“Ô, trời đang mưa.” 

“Hôm nay anh ấy không gọi cho em.” 

“Tôi có đến chỗ hẹn. Nhưng cô ấy thì không.” 
§ 


Khi bạn đang khổ, hoặc đang cảm thấy bất hạnh, hãy thực tập có mặt với những Bì đang 
xảy ra trong Phút Giây Hiện Tại. Bất hạnh hay một vấn đề gì khác của bạn không thể tồn tại 
trong Phút Giây Này. 


§ 

Khô đau chỉ bắt đầu khi nào bạn bắt đầu đặt tên, hay dán nhãn hiệu lên một tình huống 
như thể đó là một điều gì xấu hoặc không hay đã xảy ra. Bạn thích chống đối một tình huống 
nào đó và sự bực tức này làm cho tình huống ấy trở thành một vấn đề riêng tư của bạn, điều 
này làm nảy sinh một cái Tôi phản kháng. 

Đặt tên hay dán nhãn hiệu lên một người hay một việc gì đây chỉ là một thói quen, 
nhưng thói quen đó là điều bạn có thê bỏ được. #!ãy thực tập không dán nhãn hiệu, bắt đầu từ 
những chuyện nhỏ. Nêu bạn bị trễ tàu, làm vỡ một cái tách, trượt chân té, bạn có có gắng thực 
tập đề không chê bai kinh nghiệm này là một cái gì xấu xa hay khổ sở? Bạn có khả năng chấp 
nhận tính “đang như thế” của sự việc, của giây phút đó không? 

Cho rằng một việc gì là xấu tạo ra một sự co rũm trên mặt tình cảm ở trong bạn. Khi bạn 
cho phép sự việc ây được như nó đang là, mà không cần phải chê bai, một sức mạnh to lớn 
bỗng nhiên nằm ở trong tầm tay của bạn. 


45 


Phản ứng co rúm trong tình cảm đó sẽ cắt bạn ra khỏi năng lực ấy, năng lực của chính 
đời sông. 

§ 

Adam và Eva đã ăn phải trái cắm từ cái cây biết phân biệt Thiện, Ác®), 

Hãy vượt lên trên /hiện và ác, tốt và xấu bằng cách giữ cho mình không bị rơi vào thói 
quen phê phán, khi cho cái này là zố, cái kia là xấu”). Khi bạn vượt lên trên thói quen phê 
phán, năng lực của cả vũ trụ sẽ luân lưu qua bạn. Khi bạn có một quan hệ hài hòa, không- 
phản-ứng đôi với những kinh nghiệm mà bạn gặp phải, những gì mà bạn thường cho là xâu 
trước đây, bây giờ sẽ nhanh chóng, có khi ngay tức thì, được xoay chuyên theo một chiêu 
hướng tôt đẹp hơn, qua năng lực của chính đời sông. 

Hãy để ý những gì sẽ xảy ra khi bạn thôi không phê phán một kinh nghiệm nào đó mà 
bạn cho là “xấu”, thay vào đó bạn sẽ chấp nhận ở trong lòng, thầm nhủ rằng “Vâng, không 
sao cả” với sự việc đó và cho phép sự việc ây được như thê. 


§ 
Bắt kế hoàn cảnh sống ra sao, bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn hoàn toàn chấp 
nhận những tình huông ây, răng chứng đang như thể — ngay trong Phút Giây Này? 


§ 


Có nhiều nỗi khổ, dù trên hình thức rất mơ hồ hay rõ ràng, nhưng có vẻ như quá “bình 
thường” đến độ bạn thường không nhận ra đó là một nỗi khổ, có khi nỗi khổ ấy còn cảm thấy 
rất thỏa mãn cho bản ngã ở trong bạn — bứt rứt, nóng nảy, giận dữ, bực tức, than phiền, hay 
đang có vấn đề gì với ai đó. 

Bạn có khả năng nhận ra được tất cả những biểu hiện của những nỗi khổ đó khi chúng 
đang xảy ra và hiểu rõ rằng: ngay trong phút giây này, ứôi đang tạo ra khổ đau cho chính 
mình. 


Nếu bạn có thói quen tạo ra khô đau cho chính mình, có lẽ bạn cũng đang tạo ra khô đau 
cho những người chung quanh. Những thói quen hành xử vô thức này của trí năng có khuynh 
hướng châm dứt khi bạn có ý thức vê chúng, băng cách nhận ra ngay khi chúng đang hoành 
hành. 


Bạn không thê nào vừa có ý thức sáng tỏ với những gì đang xảy ra mà lại vừa tạo thêm 
khô đau cho chính mình. 


§ 

Phép lạ chính là: đăng sau mỗi điều kiện, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, trên bề mặt ta 
có thể cho là “bất hạnh” luôn ân chứa một sự thánh thiện sâu xa. Sự thánh thiện ây chỉ hiển lộ 
ra cho bạn — bên trong và bên ngoài — khi nào bạn chấp nhận hoàn toàn những gì đang hiện 
hữu. 

“Thôi kình chống lại với những gì mà bạn cho là xấu””? 
lý cao tột của loài người. 


chính là một trong những chân 


Một mâu đối thọai: 

“Hãy chấp nhận những gì đang xảy ra.” 

“Không, không bao giờ. Tôi đang rất khó chịu và bất mãn về chuyện này.” 
Vậy thì bạn lại càng nên chấp nhận những gì đang có mặt. 


“Chấp nhận rằng tôi đang rất khó chịu và bất mãn? Chấp nhận răng tôi đang phẫn uất?” 


46 


Vâng. Hãy mang thái độ chấp nhận vào trong những-gì-bạn-đang-không-chắp-nhận. 
Hãy mang thái độ khuât phục vào trong 0#ững-gì-bạn-đang-không-khuát-phục. Rôi thử xem 
chuyện gì sẽ xảy ra. 


§ 


Nỗi đau đớn kinh niên trong thân thể bạn có thê là một người thầy rất khó tính. Bài học 
mà người thầy ấy (tức là bệnh tật) muốn dạy cho bạn là: “Có muốn chống cự cũng vô ích”. 


Không có gì bình thường hơn chuyện bạn muốn trốn tránh khổ đau. Tuy nhiên, nếu bạn 
có thể buông bỏ ước muốn tránh né đó và cho phép niềm đau trong bạn được có mặt, bạn sẽ 
nhận ra răng nỗi đau ở trong bạn vừa được giảm đi vì đang có nhiều không gian hơn giữa bạn 
và nỗi đau. Điều Tiầy CÓ nghĩa là bạn cảm nhận nỗi đau của mình với ý thức sáng tỏ, nôi đau 
ấy sẽ giúp ban đốt đi bản ngã của bạn, vì bản ngã, đa phần chỉ là thái độ chống đối một cách 
vô ích với những gì đang có mặt ở trong bạn. Cho nên, dù bạn có mắc phải chứng bại liệt toàn 
thân thì bạn vẫn có thể thực tập tương tự như thế: Có mặt và an nhiên chấp nhận tình trạng 
đang bất lực trong cơ thể mình. 


Nói một cách khác: Bạn “dâng fặng tất cả khổ đau của bạn cho trời đất”. 


§ 

Bạn không cần phải là một người Công giáo mới có thê hiểu được ý nghĩa sâu sắc của 
biểu tượng Thập Tự Giá. 

Thời Trung Cổ, Thập Tự Giá là một công cụ dùng để khảo tra. Nó là biểu tượng cho nỗi 
khổ đau tột bậc, sự giới hạn và bất lực mà một con người có thể gặp phải. Rồi bỗng nhiên con 
người ây đã chọn sự khuất phục, chịu đựng nỗi khổ một cách tự nguyện, một cách đầy ý ý thức 
khi Ngài nói: “Ý Cha được nên”, Trong giây phút đó, Thập Tự Giá, vật tra tấn dã man bỗng 
phơi bày bí mật: Đó là một biểu tượng thiêng liêng, một biểu tượng của thần thánh. 

Thập Tự Giá là vật đã chối bỏ sự hiện hữu của một chiếu không gian vượt thoát trong 
đời sống, nhưng nhờ thái độ chấp nhận tuyệt đối, Thập Tự Giá bỗng nhiên đã trở thành một 
cánh cửa đưa bạn đi vào chiều không gian vượt thoát đó. 


§ 


Hãy sống với bản chất chân thật của mình! 


(1) Đập vỡ chiếc vỏ cứng của bản ngã: Những gì bạn làm, nói và nghĩ lâu ngày đã trở 
thành thói quen; những thói quen tiêu cực này thường rất khó bỏ. Nhưng tệ hơn nữa là chúng 
ta không ý ý thức rằng mình đang cho rằng những thói quen tiêu cực ấy chính là mình. Chúng ta 
còn đồng hóa mình với những khổ đau mà chúng ta đã cưu mang. Lúc đó, những thứ ây trở 
thành chiếc vỏ cứng của bản ngã, rất khó để bị đập vỡ. Nhưng khi nhận ra rằng bạn không 
phải là những thói quen, những khổ đau ấy, thì nhận thức này sẽ giúp bạn đập vỡ được chiếc 
vỏ cứng của bản ngã. 

(2) Thể tính chân thật: Tức là chân như, thê tính bất động, thường hằng của mọi sự, mọi 
vật, nằm ngoài mọi lý luận, hiểu biết của con người. 

(3) Adam và Eva đã ăn phải trái cắm từ cái cây biết phân biệt Thiện, Ác: Ngụ ý rằng từ 
khi con người bắt đầu có óc phân biệt nhị nguyên: Tốt/Xấu, Thiện/Ác, Đúng/Sai,. . thì đã tạo 
nên sự đấu tranh không ngừng ở bên trong về những cặp đối nghịch này. Chúng tạ cần ý thức 
và vượt qua thói quen nguy hại này. 

(4) Cho cái này là tối, cái kia là xấu: Đây là một thói quen lâu đời ở bên trong của 
chúng ta đã tạo nên rất nhiều khổ đau và tranh chấp. 


47 


(5) Thói quen kình chống lại với những điều gì mà bạn cho là xấu: Thái độ phân biệt, 
ghét bỏ... trong tình cảm khi cho một điễu gì là xâu.. . lâu đời ở trong ta, tạo nên rất nhiều 
khổ đau và tranh chấp. ở trong lòng. Khi gặp một điều gì xấu thì ta tránh, ta không làm, nhưng 
không cần phải quá đầu tư nhiều cảm xúc, cảm thấy ghét bỏ, chống đối trong phản ứng của 
mình về điều mình cho là xấu. Điều này không có nghĩa là ta sẽ không biết bảo vệ cho người 
thân của mình khi có nguy biến hay sẽ không biết bảo vệ đất nước mình khi có ngoại xâm. 
Vua Trần Nhân Tông vừa làm vua, vừa biết thực tập Thiền. Ngài đã hai lần đánh bại giặc 
Nguyên Mông (1285 và 1287), bảo vệ cho nước nhà. 


(6) Ỹ Cha được nên”, hay “Ý của Cha sẽ được tuân theo ”- Tương truyền rằng đây là 
câu nói cuôi cùng của Chúa Jesus, hàm ý Ngài sẽ châp nhận những gì Thượng Đê (qua danh 
xưng “Cha”) đã an bày cho sô phận của Ngài — tức là chịu bị đóng định trên cây Thập Giá. 


46 


